[lilii liililli ii 


À XUẤT BẢN SÂN KHẤU 


KIÊT TÁC SÂN KHẤU THẾ GIỚI 


GÔGÔN 


QUAN THANH TRÀ 


HÀI KỊCH NĂM HỒI 
VŨ ĐỨC PHÚC dịch 


NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẨU 
HÀ NỘI - 2006 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


TỦ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới ra mắt bạn đọc 
là công sức của nhiều thế hệ Sân khấu nối tiếp sưu 
tâm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu với bạn đọc 
Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, có ảnh hưởng lồn 
không chỉ về Sân khấu mà có tâm ảnh hưởng đến phát 
triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung. Tất nhiên 
tiếp nhận và giao lưu văn hóa nghệ thuật không diễn ra 
một chiều mà tác động qua lại. 

Bắt dầu từ các tác phẩm cổ đại Hy Lạp, Trung 
Quốc, Ấn Độ với các tên tuổi hàng đầu về bi kịch và hài 
kịch như: Exkhin, Œripít., Xôphốc, Vương Thừa Phú, 
Kalidáx.. bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rõ của 
Sân khấu thế giới như thời đại Phục Hưng, Lãng mạn và 
Hiện đại.. giới thiệu những kiệt tác chói sáng có sức 


5 


Sống xuyên qua nhiều thế kỷ của những nhà viết kịch 
kiệt xuất như Sếchxpia, Sind, Môlie, Coócnây, d. Gớt, 
Gôgôn, Ípxen, Muyxê, Ghenman, B.Brếch, Sêkhốp, 
Bếckét, Raxin, dăng Anui, Camuy, Tào Ngu.. Nhiều tác 
phẩm ra đời từ hàng ngàn năm trước nhưng tư tưởng và 
nghệ thuật vẫn đồng hành với bạn đọc và khán giả hôm 
ñ4ÿ. 

Tác phẩm của ba tác giả Sân khấu Việt Nam: Đào 
lấn, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi có mặt trong 
TỦ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới đã đáp ứng đòi hỏi 
của đông đảo bạn đọc. 

Nhà xuất bản Sân khấu cảm ơn Hội đồng tuyển 
chọn gồm các nhà Sân khấu học tiêu biểu do NSND 
Trọng Khôi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 
làm Chủ tịch và Công ty Minh Thành - Bộ Chỉ huy Quân 
Sự TP Hồ Chí Minh đã giúp đỡ tận tình, trách nhiệm cao 
để Tủ sách kiệt tác kịp thời ra mắt bạn đọc trọn vẹn 
100 cuốn trong năm 2006, chào mừng những sự kiện 
trọng đại của đất nước. 

Xín trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẤU 


NIKÔLAI GÔGÔN VÀ VỞ HÀI KỊCH 
"QUAN THANH TRA" 


Nikôlai Vaxiliêvich Gôgôn (1809 - 1852) là 
một nhà văn hiện thực lớn của nước Nga và của toàn 
thế giới thế kỷ XIX. Ông sinh ra ở Pôntava thuộc 
Ukren ngày 20 - 3 - 1809. Ngay từ nhỏ, ông đã được 
gia đình giáo dục về lịch sử anh đũng của nhân dân 
Ukren. Mặc dầu sống trong một nhà khá giả, ông đã 
yêu mến những người nông dân Ukren và đã chú ý 
tìm hiểu đời sống của họ. Ông rất ưa thích văn học 
dân gian Ukren và hay gần gũi các nghệ nhân lưu - 
động. Khi theo học tại một trường trung học, Gôgôn 
đã tỏ ra là một học sinh có tài về văn nghệ, đã sáng 
tác thơ, kịch, truyện ngắn, và thường tham gia diễn 
kịch ở trường. Chịu ảnh hưởng của phong trào các 
nhà cách mạng tháng Chạp, Gôgôn căm ghét chế độ 
nông nô ở nước Nga, ủng hộ các nhà văn và trí thức 
tiến bộ bị Nga hoàng đàn áp hồi ấy. Ông đã có lý 
tưởng muốn cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân và 
tổ quốc. Năm 1827, ông viết thư cho mẹ như sau: 
"Con thử đem sức mình thực hiện một sự nghiệp 


7 


quan trọng và cao cả, mục đích làm cho tổ quốc thêm 
tốt đẹp, đồng bào được hạnh phúc, nhân loại được ấm 

6". Năm 1828, sau khi tốt nghiệp trung học, Gôgôn 
tới thủ đô Pêtecbua để kiếm việc. Nhưng chật vật 
lắm, đến cuối năm 1829 ông mới được làm một công 
chức nhỏ. Sau ông chuyển sang nghề viết văn và 
cũng có một thời kỳ ông dạy học. Cuộc gặp gỡ Puskin 
đã có một ảnh hưởng rất lớn tới đời viết văn của 
Gôgôn. Nhà đại thi hào của nước Nga đã ra sức 
khuyến khích, giúp đỡ Gôgôn phát triển tài năng của 
mình. 

Tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của Gôgôn là tập 
truyện ngắn Mhững buổi tối ở ấp gân làng Đibanba 
(1831 - 1832) miêu tả những con người xứ Ukren 
mạnh mẽ, can đảm, tháo vát, yêu lao động, rất lạc 
quan. Tập truyện "có nhiều đoạn thơ thật tuyệt điệu" 
(Puskin) gợi lên những cảnh đẹp đẽ, mơ màng ở 
Ukren với những bài dân ca tình tứ. 


Tác phẩm lớn thứ hai là tập Miagôrốt (1835) 
gồm có bốn truyện: nổi tiếng nhất là truyện lịch sử 
Tarat Bunba miêu tả cuộc đấu tranh của nhân đân 
Dkren chống lại phong kiến Ba Lan để giành độc lập 
cho tổ quốc. Trong văn học nước Nga trước Cách 
mạng tháng Mười, nhân vật Tarat Bunba là điển 


hình thành công nhất về người anh hùng dân tộc. 
Nhưng Gôgôn say sưa ca ngợi quá khứ bao nhiêu thì 
lại càng chán nắn với cuộc sống trước mắt bấy nhiêu: 
ba truyện ngắn khác trong Ä#;agôrôt đều đả kích cuộc 
đời vô vị, nhỏ nhen của bọn địa chủ, quý tộc đương 
thời. Qua giọng văn trào phúng sâu cay, người ta 
thấy được tâm trạng buồn bã của tác giả. Với những 
truyện viết về các chủ đề khác nhau như thế, 
Miagôrôt một mặt nói lên truyền thống anh đũng của 
nhân dân, lòng tin ở sức mạnh của người Nga mà 
không một thế lực hắc ám nào có thể khuất phục nổi, 
mặt khác lại phủ nhận cuộc sống trước mắt. Vì vậy 
tập truyện đã làm cho những người tiến bộ phấn 
khởi, đồng thời khiến bọn phản động đả kích Gôgôn 
một cách điên cuồng. 

Cùng năm 1835, Gôgôn cho xuất bản tập 
truyện Truyện ngắn uê Pêtecbud. Tập truyện như 
những bức tranh vẽ lên cảnh tương phản giữa cái bề 
ngoài hào nhoáng của đô thành với cuộc sống âm 
thầm tủi nhục của những hạng người nghèo khổ. 
"hi đọc những truyện này ai cũng phải buồn cười, 
nhưng đọc xong, gấp sách lại, người ta cảm thấy buồn 
bã và đau khổ" (Biêlinxki). 

Năm 1835, Gôgôn cũng viết vở hài kịch Quan 
thanh tra mà chúng tôi sẽ nói tới kỹ ở phần dưới. 


Tác phẩm lớn nhất của Gôgôn là Những linh 
hôn chết. Tác giả đã mất nhiều năm sáng tác công 
trình vĩ đại này, nhưng đến lúc chết vẫn chưa hoàn 
thành được. Tập đầu Những linh hồn chết ra đời năm 
1842, dựng lên cả một bức tranh rộng lớn về nước 
Nga dưới chế độ nông nô. Tập truyện miêu tả đủ các 
loại địa chủ, nói chung đều nhàn rỗi, lười biếng, thô 
tục, tham lam, bóc lột nông dân một cách hết sức đã 
man, nhưng có đứa thì keo kiệt, đứa thì ăn chơi như 
phá... Những nhân vật địa chủ do Gôgôn sáng tạo 
trong cuốn sách này đều trở nên những điển hình bất 
hủ. Những linh hôn chết là một bản cáo trạng chống 
lại các giai cấp bóc lột thống trị và chế độ Nga hoàng. 
Bên cạnh lòng căm thù đối với bọn địa chủ là nhiệt 
tình của tác giả đối với tổ quốc, lòng tin tưởng vào 
tương lai dân tộc, ước mong một đời sống tự do, hạnh 
phúc cho nhân dân. Với một lối văn điêu luyện và 
nhiều đoạn trữ tình nói lên mơ ước đó, Những linh 
hồn chết được coi là một tập thơ, một bản trường ca, 
mặc dầu viết bằng văn xuôi. 


Những năm cuối cùng của Gôgôn là những 
năm bị thảm không tìm được lối thoát trước tình hình 
hiện tại, lại chịu ảnh hưởng của một số bạn bè thuộc 
giai cấp quý tộc, Gôgôn đã cho xuất bản Tuyển tập 
thư gửi cho bạn, trong đó ông tổ rõ có xu hướng thần 


10 


bí, đề cao quý tộc. Biêlinxki liền phê bình ông kịch 
liệt trong một bức thư nổi tiếng (1847). Tư tưởng 
Gôgôn trải qua một thời kỳ khủng hoảng. Ông viết đi 
viết lại nhiều lần tập thứ hai truyện Những linh hôn 
chết, nhưng khi gần mất, ông lại đốt đi. Hiện nay chỉ 
còn lại một số chương. Ông chết ở Mạc-tư-khoa năm 
1852. Mặc dầu chính quyền Nga hoàng tìm mọi cách 
ngăn cản, nhân đân Mạc-tư-khoa vấn đi đưa đám ông 
rất đông. 

Ảnh hưởng của Gôgôn rất lớn đối với văn học 
Nga. Những nhà văn hào như Tuôcgêntep, Tônxtôi, 
Gôntsarôp v.v... nhiều lần tự nhận là chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của Gôgôn, là học trò của ông. Ông cũng có 
ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà văn xô - viết và nhiều 
nhà văn tiến bộ khác trên thế giới. Năm 1952, Hội 
đồng hoà bình thế giới đã tổ chức kỷ niệm 100 năm 
ngày ông tạ thế. 


Gôgôn viết xong Quan thanh tra vào đầu 
tháng 12 - 1835, đến năm 1841 thì sửa lại. Thời kỳ 
này là một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước 
Nga. So với các nước Tây Âu hồi ấy, nước Nga là một 
nước kinh tế rất lạc hậu. Nông dân Nga bị kiệt quệ vì 


11 


chế độ nông nô (nhiều công nhân cũng vẫn là nông 
nô). Nga hoàng đóng vai trò "hiến binh quốc tế" trong 
thời đại "Liên mình thần thánh" (1815 - 1823) mà các 
vua chúa châu Âu, "dưới danh nghĩa tôn giáo", cam 
kết với nhau đàn áp cách mạng ở bất kỳ nước nào, 
Những người quý tộc cách mạng muốn tiến hành một 
cuộc đảo chính, nhưng vì không tập hợp được quần 
chúng nhân dân nên cuộc khởi nghĩa của những 
"người tháng Chạp" (1825) chống lại Nga hoàng, định 
thiết lập một nền quân chủ lập hiến (cũng có một số 
người muốn chế độ cộng hoà), đã bị thất bại. Cuộc 
khởi nghĩa bị Nga hoàng Nikôlai đàn áp một cách 
khốc liệt. Để củng cố ngai vàng và chế độ chuyên chế, 
y thẳng tay khủng bố các phần tử yêu nước, bóp 
nghẹt các phong trào đòi cải cách xã hội. Cả nước Nga 
biến thành nhà tù và trại lính. Nhiều nông dân, công 
nhân phải đi lính đến hai mươi nhăm năm. Một 
màng lưới mật thám chăng khắp hang cùng ngõ hẻm, 
ngày đêm theo dõi, bắt bớ những người nói phạm đến 
đạo chính thống và chế độ quân chủ độc đoán. Về văn 
hóa, bọn bồi bút của Nga hoàng ra sức tuyên truyền 
cho đạo chính thống để ru ngủ nhân dân, ca ngợi sự 
phục tùng vua quan, để cao những phong tục mê tín 
hủ bại và tư tưởng trung quân, gọi đó là "tính nhân 
dân thuần khiết" của dân tộc Nga. Trong bộ máy nhà 


12 


nước phong kiến ấy, từ thủ đô Pêtecbua đến các thị 
trấn nhỏ, quan lại tham nhũng dựa lẫn vào nhau ức 
hiếp bóc lột dân nghèo. Lênin đã viết: "Không một 
nước nào lại có nhiều quan lại như ở nước Nga và bọn 
đó như một khu rừng rậm đứng trên đầu trên cổ lớp 
dân thấp cổ bé miệng. Đội quân quan lại đăng một 
tấm mạng nhện chằng chịt và con người giãy giụa 
như ruổi trong cái mạng nhện ấy" (Eênin toàn tập, 
bản tiếng Nga, tập 6, tr. 334). Nhưng lưỡi lê và nhà 
tù không tiêu diệt được tỉnh thần đấu tranh của nhân 
đân Nga. Chỉ từ 1826 đến 1835 đã có tới một trăm 
bốn mươi nhăm cuộc bạo động của nông dân. Trong 
những năm 1830 - 1840, chế độ nông nô và quân chủ 
độc đoán ở nước Nga đã khủng hoảng và bị lung lay 
đến tận gốc rễ. Thời kỳ này, Gôgôn đã cùng với các 
nhà văn hào lớn như Puskin, Biêlinxki, dũng cảm 
đứng về phía quần chúng lao động bị áp bức, dùng 
ngòi bút lên án chế độ bóc lột tàn bạo của phong kiến 
địa chủ. Ông sử dụng một vũ khí rất lợi hại: đó là lối 
văn trào phúng mà ông rất sở trường. Gôgôn đã tự 
đặt cho mình nhiệm vụ "phục vụ cái cười”. Theo 
Gôgôn, nhân vật tích cực trong Quan thanh tra, 
chính là cái cười. Ông viết: "Khi ta cười, tốt hơn hết là 
cười thật khoẻ và cười những cái gì thật đáng chế 
nhạo. Trong Quan thanh tra, tôi có ý định tập hợp 


1ä 


thành một khối và biến thành trò cười tất cả những 
điều xấu xa ở Nga mà tôi được biết, tất cả những điều 
bất công đã xảy ra ở những nơi và trong những 
trường hợp cần phải hết sức công bằng." Cái cười 
trong Quan thanh tra là để quất mạnh vào "những 
vết thương của xã hội", vào tất cả những cái gì là "đê 
tiện và đáng khinh bỉ" trong cuộc đời hồi ấy. 


Cốt kịch dựa theo một câu chuyện do Puskin 
gợi ý cho Gôgôn: một anh công chức nhỏ được bọn 
quan lại trong một thị trấn tưởng nhầm là quan 
thanh tra từ Pêtecbua tới kiểm tra. Vốn là những kẻ 
tham nhũng, bọn chúng lo sợ, tìm cách mua chuộc, 
hối lộ cho "quan lớn". Nhân địp đó, chúng tố cáo lẫn 
nhau, nói xấu nhau để tâng công. Tệ hơn nữa, viên 
thị trưởng còn định lợi dụng cả vợ và con gái hòng leo 
cao hơn trên bậc thang danh vọng, chiếm một địa vị 
to hơn, vững hơn để áp bức, bóc lột nhân dân được 
nhiều hơn. Chuyện tuy xảy ra ở một nơi hẻo lánh, 
song với thiên tài khái quát tuyệt diệu của Gôgôn, 
Quan (hanh tra đã phơi bày toàn bộ chế độ mục nát 
của Nga hoàng với bộ máy quan lại công chức gồm 
rặt phường trộm cướp trắng trợn không làm được việc 
gì có ích cả. Vỏ kịch cũng quất mạnh vào mặt tiêu cực 
của giai cấp tư sản đang bắt đầu phát triển ở Nga, 
đồng thời phản ánh sự căm hờn của nhân dân lao 


14 


động trước những thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn của chế 
độ quân chủ. 


Với một chủ đề lón như vậy, Quan thanh tra 
đã đưa lên sân khấu đủ mọi hạng người. Nhân vật 
Khiextakôp có hai tính chất. Trước hết, y là một công 
chức vô dụng, tiêu biểu cho đa số công chức trong bộ 
máy của Nga hoàng. Mặt khác, tuy là một "quan 
thanh tra giả" nhưng chính y đại diện cho quan 
thanh tra thật, loại quan lớn huênh hoang, khoác lác, 
ba hoa nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng được việc gì. 
Bọn quan lại nhỏ có thể tưởng lầm Khlextakôp là 
quan thanh tra, chính vì các quan lớn thay mặt cho 
nhà vua đều là những kể như Khilextakôp, sống trên 
đời chỉ biết ăn chơi, thấy tiền và gái thì híp mắt lại. 
Những quan lại bên dưới thì như Lñapkin - Tiapkin, 
viên chánh án, chỉ thích ăn hối lộ và đi săn; Actêmy, 
viện trưởng Viện tế bản, thâm hiểm, phản phúc, 
nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ nhũn nhặn, tử tế, coi rẻ 
mạng người như ruồi, cướp miếng ăn của người nghèo 
khổ ốm yếu, phè phõn bên đống xác chết; Luka 
Lukich, viên kiểm học, hèn hạ một cách thảm hại, 
thấy quan trên thì run bắn người lên, nhổi sọ cho học 
sinh những tư tưởng nô lệ và thần bí; Spêkin, viên 
chủ sự bưu vụ, coi việc bóc trộm thư từ của nhân dân 
ra xem là thú vui lớn nhất trên đời. Tiêu biểu nhất 
cho quan lại là viên thị trưởng. Y xuất thân từ một 
địa vị hèn kém và có rất nhiều thủ đoạn: luổn lọt, quy 


1ỗ 


luy quan trên, nhưng lại hết sức hách dịch với kẻ 
dưới, ăn nói khi mềm mỏng, khi thô lỗ, hiển lành đấy 
và cũng tàn ác phũ phàng ngay đấy, mềm nắn rắn 
buông, biết làm lành với kẻ chống lại mình, không từ 
những cách đê tiện và nhục nhã nhất như lợi dụng cả 
vợ và con gái để tiến thân, cũng như không bỏ qua 
một mối lợi nhỏ nhất, trong khi vẫn biết thả tiền một 
cách rộng rãi nếu cần. Tất cả những nét ấy trong tính 
cách của thị trưởng đều xuất phát từ ý muốn được 
g)àu sang của y. Động cơ đó đã biến y thành một con 
người mất hết nhân cách. Gia đình y cũng khá tiêu 
biểu cho một gia đình quan lại thối nát: vợ thì lẳng lơ, 
hám hư đanh, con gái mới lớn lên đã giống mẹ, xứng 
đáng với dòng dõi! 

Trong bộ máy cai trị của bọn phong kiến, cả 
đến những tên tay sai nhỏ nhất như bọn cảnh sát 
cũng là những kẻ tham lam ty tiện, rượu chè be bét, 
lúc nào cũng hầm hè, dùng lối đấm đá để "giữ trật 
tự", thực ra là để bảo vệ bọn quan lại mục nát. 


Bọn lái buôn, tư sản tuy cũng căm thù quan 
lại vì thường bị khảo của nhưng chính vì phải cung 
phụng cho quan lại nên chúng đã được phép ăn cấp 
của công, lừa dối nhân dân để làm giầu. 


Chung quanh bọn nói trên, còn có những tên 
địa chủ nhàn rỗi, chỉ vì một chút hư vinh mà thì thọt 
ở nhà quan, mang tin, mách lẻo; chúng là những kẻ 


16 


ngu độn, sống một cuộc đời trống rỗng, giống các 
nhân vật địa chủ mà Gôgôn đã mô tả trong tập 
Miagôrôt. Lại còn có một số công chức hưu trí và 
những tên trọc phú cùng bầu đoàn thê tử họp thành 
cái giới thượng lưu trong xã hội hàng quận, chuyên 
nói xấu người sau lưng nhưng phỉnh nịnh trước mặt 
để cầu cạnh một chút địa vị, quyền lợi. 

Có những nhân vật phản điện tuy không xuất 
hiện trên sân khấu nhưng cũng thấp thoáng qua vở 
kịch, như bọn viết báo tổi có thể giễu cợt cả bố đề để 
kiếm tiền, câu độc giả. 

Gôgôn tuy không đưa nhiều điển hình nhân 
dân lao động vào vở kịch song tiếng nói đầy căm phẫn 
của họ đã vang lên qua người đại điện cho họ là chị 
vợ anh thợ khoá. Nhân vật này, chỉ xuất hiện trên 
sân khấu có dăm phút, nhưng đã làm mưa làm gió, 
mạt sát cái chế độ bóc lột bất công với những lời lẽ 
tuy thô lỗ nhưng rất chân thực và để lại cho khán giả 
những ấn tượng vô cùng sâu sắc. 

Nghệ thuật miêu tả người của Gôgôn là không 
cường điệu hoá nhân vật một cách quá đáng, như một 
số nhà viết kịch thường làm. Ông không biến nhân 
vật thành những người quái dị, khác thường. Trong 
Quan thanh tra, từ nhân vật chính đến nhân vật 
phụ, từ nhân vật có mặt suốt năm hồi của vở kịch đến 
nhân vật chỉ lướt qua sân khấu, đều là những người 


17 


bằng xương bằng thịt, rất hiện thực và rất điển hình. 
Mỗi câu nói đều vẽ ra một nét trong tính cách con - 
người. Tính cách nhân vật phong phú, phức tạp, khác ` 
nhau nhiều với những tính cách đơn giản trong một 
số hài kịch cổ điển của nước Pháp thế kỷ XVII. Lênin 
và nhiều lãnh tụ khác của giai cấp vô sản đã từng 
mượn hình tượng Khilextakôp để ví với bọn mensêvich 
huêệnh hoang và với những kẻ thù khác của giai cấp 
vô sản. Tên những nhân vật khác cũng thường được 
nhắc đến, như viên cảnh sát ĐêJimorđa đã trở thành 
danh từ chung để chỉ "đội xếp" (flie) dưới thời Nga 
hoàng. 

Sở dĩ tính cách các nhân vật trở nên điển hình 
là vì hoàn cảnh trong vở kịch cũng là hoàn cảnh điển 
hình. Mỗi lớp là một cảnh đặc sắc, một cảnh tiêu 
biểu: hội nghị của bọn quan lại, cảnh õng ẹo của phụ 
nữ nhà quan trong phòng the, cảnh thì thọt khi hối 
lộ, cảnh say sưa phè phõn, cảnh chim chuột trong 
sinh hoạt thường ngày của viên chức, cảnh quan lại 
hống hách với nhân dân, cảnh chuyện trò phù 
phiếm... Không có một lớp nào là không thu hút được 
sự chú ý của khán giả. Những lớp sau hậu trường, 
không có người trên sân khấu, lớp câm mà tất cả 
nhân vật như chết đứng trên sân khấu, đều là những 
sáng tạo độc đáo của Gôgôn. 


Gôgôn đã sử dụng tất cả những thủ pháp nghệ 


18 


thuật có thể gây được tiếng cười, từ những đối thoại 
tế nhị, đến những tiếng chửi mà người lao động trước 
Cách mạng tháng Mười quen đùng. Không có một chỗ 
nào là lối gây cười công thức, rẻ tiền. Dù là một lời 
nói thô tục, một cảnh xô xát, hay một cử chỉ bất ngờ 
của nhân vật v.v. tất cả đều có ý nghĩa và rất đúng 
chỗ, rất hợp lý, đồng thời gây được tiếng cười sảng 
khoái. Khán giả cười nhưng cảm thấy căm ghét khi 
nghe nhân vật Actêmy nói về cách y đối đãi với người 
ốm. Cái cười trước thái độ lẳng lơ của vợ và con thị 
trưởng là cái cười khinh bỉ. Cái cười khi nghe đoạn 
độc thoại của Ôxip ở đầu hồi II là một cái rất vô tư. 
Nhiều lóp khác khiến người ta mỉm cười một cách tế 
nhị, hoặc bật cười rồi mới suy nghĩ đến tính cách của 
nhân vật (như lớp Bôpchinxky ngã sóng xoài trên sân 
khất), hoặc nghe xong suy nghĩ rồi mới cười (như lớp 
II, hồi HII khi vợ và con gái thị trưởng mỉa mai 
nhau). Cái cười của Gôgôn thật cũng lắm hình dạng! 

Do những ưu điểm về tư tưởng và nghệ thuật 
nót trên mà Quan thanh tra được coi là một vở kịch 
hay nhất trong văn chương cổ điển Nga, đồng thời 
cũng là một trong những vở hài kịch cổ điển có giá trị 
nhất thế giới. 

Cũng cần phải nói rằng sự xuất hiện của quan 
thanh tra thật ở cuối kịch đã phần nào thể hiện quan 
điểm còn bị hạn chế của Gôgôn là chưa muốn phủ 


19 


định hoàn toàn chế độ quân chủ. Về nghệ thuật, có 
nhiều đoạn độc thoại quá dài, cho nên khó biểu diễn. 
Màn I, đọc thì hay, nhưng động tác phát triển hơi 
chậm ở mấy lớp đầu. 


Vũ Đức Phúc 
(Với sự cộng tác của Lê Thanh Nam) 


20 


LÒ NGƯỒI DỊCH 


Vỏ kịch này mới đầu được dịch theo bản tiếng 
Pháp của Mac Xêmênôp (Mare Sêmênov), có tham 
khảo thêm bản dịch của Prôxpe Mêrimê (Prosper 
Mérimée). Bản dịch đó đã được diễn thử tại Hà Nội 
năm 1958, và được Hội nghệ sĩ sân khấu in rônéô để 
làm tài liệu tham khảo. Sau chúng tôi tìm được bản 
nguyên văn tiếng Nga, so sánh đối chiếu lại với các 
bản dịch tiếng Pháp, thấy rằng bản dịch của Mêrimê 
tuy hay nhưng có nhiều chỗ dịch sai hoặc dịch không 
sát, còn bản dịch của Xêmênôp tuy đúng nhưng vì 
dịch để biểu diễn nên có nhiều chỗ lược dịch, nhiều 
câu bỏ không dịch. Do đó, chúng tôi đã sửa chữa lại 
bản dịch cũ hoàn toàn theo nguyên văn tiếng Nga. 
Trong công việc này, chúng tôi được bạn Lê Thanh 
Nam giúp đỡ một số ý kiến rất tốt về Nga văn và bạn 
Hồ Tế Ngọc tham khảo bản địch tiếng Trung Quốc 
cũng góp cho một vài ý kiến hay. Vì vậy, nhân địp 
bản dịch được ra mắt công chúng, xin có lời cảm ơn 
hai bạn. 


21 


NHÂN VẬT 


ANTÔN ANTÔNÔVICH XKVÔNICH - ĐMUKHANỐPXKY, 
Thị trưởng thònh phố 


ANNA ANĐKÊIEPNA Vợ thị trưởng 
MARIA ANTÔNÔPNA Con gới thị trưởng 
IUKA LUKICH KHLÔPÔP Kiểm học 

VỢ KIỂM HỌC, Vợ kiểm học 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH LIAPKIN - TIAPKIN Hónh én 

ACTÊMY PILIPPÔVICH ZEMLIANKA, Viện trưởng viện tế 
bồn 

IVAN KUZMICH SPÊKIN Chủ sự bưu vụ 


PIÔT IVANÔVICH ĐÔPCHINXKY 


2 _ - địa chủ quý lộc 
PIOT VANOVICH BOPCHINXKY 


ở quên 
[VAN ALÊCHXANĐRÔVICH KHLÊXTAKÔP Công chúc ở 
- Pê†ecbud 


ÔXIP, Đồy tớ Khiêx†takôD 


KHRIXTIAN IVANÔVICH GHIPNE _ Thày thuốc quộn 


22 


XTÊPAN IVANÔVICH KÔRÔPKIN, Ì Công chúc hưu 
3 F trí, những nhôn 

IVAN LAZARÊVICH BAXTAKÔPXKY,È~ vớt có tời mặt 

FIÔĐO ANĐRÊIÊVICH LIULIUKÔP, | trong thành phố 


XTÊPAN ILICH UKHÔVIORTÔP_ Cônh sót trưởng 
XVIXTUSÔP, 


PUGÔV!TXUN, Cảnh sớt 

ĐEC.JIMORĐA, 

APĐULIN Nhỏ buôn 

FÊVRÔNIA PÊTBÔPNA PÔSLIÔPKINA, Vợ một người thợ 
khoá 

VỢ MỘT VIÊN ĐỘI 

MISKA Đòy tớ thị trưởng 

MỘT NGƯỜI BỒI QUẦN TRỌ Ð ˆ 


MỘT SỐ KHÁCH KHÚA NAM NỮ, NHÀ BUÔN, TƯ SẲN 
NHỎ, NGƯỜI ĐẾN KÊU CẦU. 


23 


TÍNH CÁCH CÁC VAI VÀ TRANG PHỤC 


Lời chỉ dẫn các diễn uiên 


THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ: Công chức già đời trong 
nghề, một người không ngu lắm. Tuy 
hay ăn hối lộ, y cũng biết cách cư xử 
như một người rất đạo mạo. Ra vẻ khá 
đứng đắn, hơi lý sự, y không nói to, 
không nói nhỏ, không nói ít cũng 
không nói nhiều. Mỗi lời của ý đều có ý 
nghĩa. Nét mặt cục mịch, khắc khổ 
như tất cả những công chức xuất thân 
từ một chức vụ nặng nhọc ngạch bậc 
rất thấp kém. Y chuyển khá nhanh từ 
sợ hãi đến vui mừng, từ những cử chỉ 
khúm núm tỉ tiện đến bộ điệu hống 
hách như những người quen thô bạo. 
Quan phục thường lệ, mang ủng ky 
binh, tóc hoa râm cắt ngắn. 

ANNA ANĐREIEPNA: Vợ thị trưởng: Một mụ ở tỉnh 
nhỏ hay làm dáng, trung niên, nửa 


24 


chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết, tranh 
ảnh, nửa chịu ảnh hưởng của thói 
quen Ìo việc ăn uống giặt giữ trong gia 
đình. Rất hay tò mò; có dịp liền biểu lộ 
ngay đầu óc hám hư vinh. Có lúc, mụ 
ta sỏ chân lỗ mũi anh chồng, chỉ vì 
chông mụ không đối đáp lại được với 
mụ. Nhưng mụ chỉ ra oai trong những 
chuyện vặt vãnh bằng những lời trách 
móc chế giễu. Anna thay ão dài bốn 
lần trong các màn. 

KHLÊXTAKRÔE: - Thanh niên hai mươi ba tuổi, mảnh 
khảnh, gầy còm, cũng hơi ngốc 
nghếch, có thể gọi là một anh chàng bạ 
đâu nói đấy. Một trong số công chức 
vào loại đoảng vị, không được việc gì. 
Ÿ nói năng và hành động không suy 
xét, cân nhắc, không có khả năng tập 

- trung tư tưởng vào một vấn đề gì. 
Giọng nói trúc trắc, ngắt quãng, 
thường buột môm nói những tiếng bất 
ngờ. Diễn viên đóng vai này càng có vẻ 
ngây thơ, tự nhiên càng tốt. Ăn mặc 
đúng thời trang. 


35 


ÔXIP: - Một anh đây tớ như tất cả những 
người đầy tớ hơi luống tuổi. Nói năng 
trịnh trọng, đầu hơi cúi, luôn mồm lý 
sự và thích tự nói với mình để giảng 
đạo đức cho chủ. Giọng nói lúc nào 
cũng gần như đều đều; khi nói với chủ, 
ra về nghiêm khắc, nói xoẳn cục, thậm 
chí đôi lúc có vẻ thô lỗ nữa. Hắn thông 
mình hơn chủ, nhận xét tình hình 
nhanh hơn, nhưng không thích nói ra, 
và im lặng để xổ ngầm. Y phục: mặc 
áo lễ dài liền vạt” xám hoặc xanh, sờn 
rách. 

BÔPCHINXKY VÀ ĐÔPCHINXKY: - Cả hai đều thấp 

bé, rất tò mò, rất giống nhau. CẢ hai 
đều hơi béo bệu, nói láu táu, khi nói 
thì khoa chân múa tay. Đôpchinxky 
lớn hơn và nghiêm nghị hơn 
Bôpchnxky một chút, nhưng 
Bôpchinxky hoạt bát, cử chỉ tự nhiên 
hơn Đôpchinxky. 

hy TÊN TLAPHIN: Chánh án: Người đã đọc dăm 
sáu quyền sách do đó cũng hiểu biết 


(1) Xiuôrtuc (Redingote). 


26 


đôi chút. Rất thích đoán mò, vì vậy 
nhấn mạnh mỗi lời nói của mình. Diễn 
viên đóng vai này lúc nào cũng phải 
giữ vẻ bệ vệ. Nói giọng trầm trầm, rè 
rẻ, kéo đài mỗi chữ, và khò khe như 
những chiếc đồng hồ cũ kê sẻ sè trước 
khi đánh chuông. 

ZEMLIANKA: Quản lý Viện tế bẩn: Người rất to béo, 
phục phịch, cử chỉ có vẻ vụng về, đù 
đờ, nhưng lại rất tỉnh ranh, và hay lừa 
lọc. la vẻ rất bận rộn và ân cần sốt 


sắng. 
CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Người bộc tuệch đến mức ngây 
thơ. 


Các vai khác không cần phải chỉ đẫn điều gì 
đặc biệt; những kiểu người như họ gần như lúc nào 
cũng như phơi bày trước mắt mọi người. 


27 


HỔỒI THỨ NHẤT 
"ao... nh. 


Một căn phòng nhà thị trưởng 
LỚP MỘT 


Thị trưởng, quản lý Viện tế bẩn, biểm 
học, chánh án, cảnh sát trưởng, thầy 
thuốc, hai lính cảnh sát. 

THỊ TRƯỞNG: - Thưa các ngài, tôi mời các ngài đến 
để báo một tin hết sức không vui. Có 
quan thanh tra đến chỗ chúng ta. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thế nào! Quan thanh 


tra à? 
ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Thế nào! Quan thanh 
tra à? 


THỊ TRƯỞNG: - Quan thanh tra ở Pêtecbua? đến, 
một cách bí mật, lại mang theo mật 
lệnh. 


(1) Thủ đô. của nước Nga xưa, còn gọi là Lêningrat 


28 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thế mới chết! 

ACTEMY FILIPPÔVICH: - Thật là đang yên đang 
lành bỗng sinh chuyện thế đấy! 

LUKA LUKICH: - Lại mang theo cả mật lệnh kia ư, 
hở trời! 

THỊ TRƯỞNG: - Hình như tôi đã cảm thấy việc đó từ 
trước: suốt đêm qua, tôi nằm mơ thấy 
hai con chuột cống kỳ quái. Thật tôi 
chưa hề thấy loại chuột nào như thế 
bao giờ: nó đen, mà to lớn lạ thường! 
Chúng bò tới, đánh hơi, rồi biến mất. 
Đây, tôi đọc cho các ngài nghe bức 
thư này của Andrây Ivanôvich 
Tchinmưkhôp gửi cho tôi; ông Actêmy 
Eilippôvich, ông biết lão ta chứ gì! Lão 
ta viết thế này: "Bạn thân mến, bạn 
cánh hẩu và ân nhân" ẩm bẩm, đưa 
mắt đọc lướt bức thư... "và báo cho 
đằng ấy biết". À! đây: "mình cấp tốc 
báo thêm cho đằng ấy biết là có một 
viên quan đã tới; ông ta có lệnh phải 
xem xét toàn tỉnh và đặc biệt là quận 
nhà giơ ngón tay lên một cách có ý 
nghĩa. Mình đã biết việc này từ những 
người đáng tin cậy nhất, mặc dù ông 


29 


ta giả làm thường đân. Theo như mình 
biết, đằng ấy cũng như mọi người, 
thường hay phạm lỗi lặt vặt, vì đằng 
ấy là người thông minh, không ưa bỏ 
qua những món lọt đến tay..." ngừng 
lại, không sao, ở đây là cánh ta cả... 
"cho nên mình khuyên đằng ấy nên 
hết sức để phòng, bởi vì ông ta có thể 
đến bất kỳ lúc nào, nếu không phải là 
đã đến rồi, lẩn quấn ở đâu một cách bí 
mật... Hôm qua, mình..." Hừ, đoạn này 
là việc gia đình: "em gái mình, Anna 
Kirilôvich cùng chồng nó đã đến thăm 
chúng mình; Ivan Kirilôvich béo ra 
nhiều lắm và vẫn chơi vi-ô-lông như 
thường" vân vân... vân vân... Đấy tình 
hình như thế đấy. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Phải, tình hình như vậy... 
thật là không bình thường, rất không 
bình thường. Không dưng sao lại có 
chuyện được. 

LUKA LUKICH: - Sao lại có chuyện ấy nhỉ, ông 
Antôn Antônôvich? Quan thanh tra 
đến vùng ta làm quái gì nhỉ? 

THỊ TRƯỞNG: - Còn sao nữa! Rõ ràng là số kiếp xui 


30 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thế mới chết! 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Thật là đang yên đang 
lành bỗng sinh chuyện thế đấy! 

LUKA LUKICH: - Lại mang theo cả mật lệnh kia ư, 
hở trời! 

THỊ TRƯỞNG: - Hình như tôi đã cảm thấy việc đó từ 
trước: suốt đêm qua, tôi nằm mơ thấy 
hai con chuột cống kỳ quái. Thật tôi 
chưa hề thấy loại chuột nào như thế 
bao giờ: nó đen, mà to lớn lạ thường! 
Chúng bò tới, đánh hơi, rồi biến mất. 
Đây, tôi đọc cho các ngài nghe bức 
thư này của Andrây Ivanôvich 
Tchimưkhôp gửi cho tôi; ông Actêmy 
Filippôvich, ông biết lão ta chứ gì! Lão 
ta viết thế này: "Bạn thân mến, bạn 
cánh hẩu và ân nhân" /ẩểm bẩm, đưa 
mốt đọc lướt búc thư... "và báo cho 
đằng ấy biết". À! đây: "mình cấp tốc 
báo thêm cho đằng ấy biết là có một 
viên quan đã tới; ông ta có lệnh phải 
xem xét toàn tỉnh và đặc biệt là quận 
nhà giơ ngón tay lên một cách có ý 
nghĩa. Mình đã biết việc này từ những 
người đáng tin cậy nhất, mặc dù ông 


29 


khiến ra như vậy! 7hở dài. Từ trước 
tới nay, ơn nhờ Bề trên, họ mò đến các 
thành phố khác. Bây giờ đến lượt vùng 
chúng ta đây. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ông Antôn Antônôvich, 
tôi nghĩ rằng việc này có nguyên nhân 
gì lắt léo, hơn nữa, nguyên nhân chính 
trị đây. Như thế nghĩa là: nước Nga... 
phải... nước Nga muốn tiến hành chiến 
tranh; và trên Bộ, các ngài thấy đấy, 
cử một vị quan đến điều tra xem có vụ 
phản bội nào không. 

THỊ TRƯỞNG: - Hừ, sao lại nghĩ xa xôi như thế! Thế 
mà cũng là con người thông minh! 
Trong một thành phố ở quận như thế 
này mà lại xảy ra vụ phần bội! Làm 
như đây là một thị trấn biên giới 
không bằng! Từ ở đây, dù có phốc lên 
ngựa mà phi đến ba năm cũng chưa 
tới một nước ngoài nào cả. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Không, tôi nói rằng, về 
việ đó ông không.. Ông không... 
Quan trên có con mắt sáng suốt tỉnh 
vi: dù là nơi xa xôi, quan trên cũng 
phải để tâm tới chứ. 


ỏ1 


THỊ TRƯỞNG: - Để tâm hay chẳng để tâm, không 


biết; nhưng thưa các ngài, tôi đã báo 
trước cho các ngài biết tin rồi. Coi 
chừng đấy, các ngài ạ! Về phần tôi, tôi 
đã xếp đặt một số việc, tôi cũng 
khuyên các ngài nên làm như vậy. 
Nhất là ông, ông Actêmy Eilippôvich! 
Không còn nghỉ ngờ gì nữa, quan 
thanh tra qua đây sẽ muốn xem xét 
trước tiên các nhà tế bần do ông quản 
lý; vì vậy, ông phải làm thế nào cho 
mọi cái đều được lịch sự đễ coi: mũ vải 
của bệnh nhân phải sạch sẽ, bệnh 
nhân không được ăn mặc nhem nhuốc 
như thợ rèn ấy như chúng thường ăn 
mặc ở nhà. 


ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Được, vấn để đó cũng 


không đáng ngại lắm! Được, có thể 
kiếm mũ vải cho họ đội, mũ sạch. 


THỊ TRƯỞNG: - Phải, và trên mỗi đầu giường bệnh 


32 


nhân, cũng phải viết bằng tiếng La- 
tỉnh hay bằng bất cứ thứ tiếng nào 
khác... việc này thuộc phần ông, ông 
Khrixtan Ivanôvich, - tất cả những 
tên bệnh, tên người ốm và khi nào 
người đó bị ốm, ngày hôm nào, thứ 


mấy... Bệnh nhân của ông hút một thứ 
thuốc lá nặng khé cổ, thực không tốt, 
người ta vừa vào chỗ họ đã bị sặc khói. 
Tốt nhất là nên giảm bớt số người ốm: 
nếu không, người ta sẽ cho là bệnh 
nhân không được chăm nom săn sóc 
chu đáo, hoặc thầy thuốc tôi. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Ổ! Về phương pháp điều 
trị bệnh nhân thì tôi và ông Khrixtian 
lvanôvich đây đã có cách riêng: lối 
chữa bệnh càng gần với tự nhiên bao 
nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi 
không cần dùng thuốc men đắt tiền. 
Con người ta giản đị lắm: nếu kẻ nào 
chết, tự khắc hắn chết; nếu kẻ nào 
khỏi, tự khắc hắn sẽ khỏi mà thôi! Vả 
lại, việc giải thích cho bệnh nhân đối 
với ông KhrIxtian Ivanôvich đây thực 
tất khó: ông ta có biết một tiếng Nga 
nào đâu. 

KHRIXTIAN IVANÔVICH: (Thốit ra một tiếng nghe 
bhông rõ, chỉ thấy một phần nào giống 
âm ¡ uò âm tế!). 

{1) Khrixtian là người Đức. Bọn quý tộc Đức phục vụ cho Nga hoàng 

là những kẻ kiêu ngạo. Gôgôn muốn nhạo bọn đó, liền dựng một 


nhân vật nói năng ấm ớ. 


jä 


THỊ TRƯỞNG: - Còn ông nữa, ông Ammôt 


Eiôđôrôvich, tôi muốn khuyên ông nên 
chú ý trông nom toà án quận. Trước 
toà án, chỗ những người đến khiếu nại 
thường đợi để ra toà, bọn gác trụ sổ lại 
nuôi cả một đàn ngỗng để cho ngỗng 
lớn ngỗng con chạy loăng quăng luồn 
cả vào chân, vào cẳng người ta. Việc 
chú ý đến sinh hoạt của gia đình cố 
nhiên là hết sức đáng khen, và ai cấm 
bọn gác không được nuôi ngỗng kia 
chứ? Nhưng, ông thấy đấy, nuôi ngỗng 
ỏ một chỗ như thế thực chẳng còn ra 
thể thống gì... Trước đây, tôi định nói 
cho ông biết, nhưng không hiểu sao, 
tôi quên khuấy đi mất. 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ấy, chính ngày hôm nay, 


tôi sẽ ra lệnh cho vào bếp tất cá đàn 
ngông. Nếu ông vui lòng, xin mời ông 


đến dùng tạm bữa chiều. 


THỊ TRƯỞNG: - Ngoài việc đó ra, chỗ xử án của ông 


34 


lúc nào cũng có đủ các thứ bẩn thỉu 
căng lên phơi, thực bất tiện quá; trên 
tủ, giấy má hồ sơ để lẫn với roi ngựa đi 
săn. Tôi biết ông rất thích đi săn, 


nhưng lúc này đây tốt hơn là nên cất 
cái roi ấy đi, khi quan thanh tra đi thì 
mời ông lạt cứ việc treo nó lên. Còn 
viên bổi thẩm của ông... cố nhiên hắn 
ta là con người có kiến thức, nhưng 
người hắn ta nặng mùi quá, như là lúc 
nào vừa ở lò rượu ra - điều ấy cũng 
không tốt. Đã từ lâu, tôi định nói với 
ông, nhưng không hiểu vì lẽ gì, tôi 
quên bằng đi. Nếu thực đó là cái mùi 
cha sinh mẹ đẻ ra, hắn đã có, như lời 
hắn nói, thì cũng có cách trị được. Có 
thể bảo hắn ăn tỏi, hành hoặc một thứ 
đồ ăn gì khác. Trường hợp này, ông 
Khrixtian Ivanôvich cũng có thể tìm 
thuốc nọ, thuốc kia giúp hắn. 

KHRIXTIAN IVANÔVICH: - Cũng thốt ra một tiếng 
hhông nghe rõ như lúc nãy. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Tôi chắc rằng chả còn 
cách nào có thể trị được mùi ấy cả: hắn 
nói khi hắn còn nhỏ, vú em nuôi hắn 
đã đánh ngã hắn làm hắn bị thương, 
thế là từ đấy lúc nào người hắn cũng 
thoang thoảng có mùi rượu. 


35 


THỊ TRƯỞNG: - Tôi cũng chỉ nói qua cho ông để ý tới 
việc đó. Còn vấn để trong nội bộ chúng 
ta ấy, và cái mà lão Anđrây gọi là "lỗi 
vặt" trong bức thư, tôi không thể nói gì 
được nữa. Vả lại, chẳng ai lạ gì, không 
có người nào lại không có một vài tội 
lỗi nào đó. Trời sinh chúng ta đều như 
thế cả kia mà, và các nhà triết học đồ 
đệ của Vonte? phản đối điều đó thực 
là vô ích. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ông Antôn Antônôvich, 
ông cho thế nào là tội lỗi! Cũng năm 
bảy đường tội lỗi chứ. Tôi không giấu 
ai là tôi cũng có nhận của hối lộ, 
nhưng của hối lộ đó là những vật gì? 
Chẳng qua là một vài con chó săn con 
mà thôi. Như thế khác chứ. 

THỊ TRƯỞNG: - Này, chó mà hay vật gì khác cũng 
đều là của hối lộ tất. 


(1) Vonte: nhà triết học và nhà văn vĩ đại Pháp thế kỷ XVIII (1694 - 
1778). Ông rất sở trường về lối văn trào phúng, đã phê phán sâu 
sắc giáo hội và chế độ phong kiến. Trong nhiều cuốn sách, thí dụ 
trong chất phác, ông đả kích bọn quan lại hay ăn hối lộ, lợi dựng 
chức vụ làm càn. 


36 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ấy, không phải, ông 
Antôn Antônôvich ạ! Đây nhé, thí dụ 
có kẻ được biếu một cái áo khoác bằng 
lông thú đáng giá năm trăm rúp, thêm 
cái khăn san cho vợ hắn ta... 

THỊ TRƯỞNG: - Thật ra, ông chỉ ăn hối lộ bằng chó 
săn con thì cũng không đáng kể. 
Nhưng ông lại không tin Chúa; ông 
không đi lễ nhà thờ bao giờ; còn tôi, ít 
ra tôi cũng vững lòng tin, và chủ nhật 
nào tôi cũng đi nhà thờ. Còn ông... Ôi, 
tôi biết ông lắm: mỗi khi ông bắt đầu 
nói về sự sáng thế” là tóc cứ dựng 
ngược lên. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Chính là do tôi có đầu óc 
thông minh biết mày mò tìm tòi nên 
mới hiểu được như vậy chứ. 

THỊ TRƯỞNG: - Này, có trường hợp ngu sỉ hưởng 
thái bình, hoàn toàn đốt nát còn hơn 
thông minh quá đấy ông ạ. Vả lại, tôi 
chỉ nhắc đến toà án quận như vậy 
thôi; nhưng nói cho đúng, chưa chắc có 


{1) Kinh thánh, Cựu ước bắt đầu bằng thiên nói về Chúa trời sáng 
tạo ra vũ trụ trong sáu ngày 


3? 


38 


kẻ nào có địp ngó ngàng đến nơi ấy: đó 
là một chỗ đáng thèm muốn, được cả 
Chúa phù hộ, che chở. Còn ông, ông 
Luka Lukich, ông là kiểm học, ông 
phải đặc biệt chú ý đến bọn giáo viên. 
Cố nhiên, họ là những người có học 
thức, được đào luyện trong nhiều 
trường, nhưng họ có nhiều hành động, 
cử chỉ kỳ quái lắm, như tự nhiên gắn 
chặt với nghề giáo dục của họ. Đây là 
một thí dụ: một anh chàng trong bọn 
họ, cái anh gì có bộ mặt phinh phính... 
tôi không nhớ tên, không lần nào lên 
bục giảng bài mà anh ta không nhăn 
mặt lại một cái. Đây, như thế này này 
(nhăn mặt). Rồi anh ta lại rút cái bàn 
tay luồn ở phía dưới cà-vạt ra để mân 
mê bộ râu. Cố nhiên, anh ta nhăn mặt 
như vậy trước bọn học sinh thì cũng 
chẳng hề gì, có lẽ đối với chúng cần 
làm như vậy, tôi không đám có ý kiến 
gì về việc đó, nhưng các ngài thử nghĩ 
xem, nếu anh ta làm như thế trước 
mặt khách lạ đến thăm, thì có thể xảy 
ra chuyện rất không hay đấy: quan 


thanh tra hay một người nào khác có 
thể hiểu lầm rằng anh ta tỏ vẻ khinh 
bí họ. Rồi lại sinh chuyện lôi thôi 
không thể lường được. 

LURA LUKICH: - Thật quả tôi không biết làm thế 
nào được đối với hắn! Tôi đã nói với 
hắn nhiều lần rồi. Đây này, mấy hôm 
trước đây, vị đại diện quý tộc địa 
phương chúng ta rễ vào thăm lớp học, 
hắn ta lại nhăn cái bộ mặt lại một 
cách tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn 
nhăn mặt như vậy chẳng có chủ ý gì, 
nhưng tôi bị khiển trách là tại sao để 
cho thanh niên bị tiêm nhiễm những 
tư tưởng tự do chứ”, 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi cũng phải nói để ông chú ý tới 
viên giáo sư dạy khoa sử nữa. Thật rõ 
ràng là hắn ta đầy một bụng chữ, hắn 


(1) Sau cuộc bạo động tháng Chạp của một số trí thức và quý tộc 
tiến bộ, Nga hoàng Nikôlai I kiểm soát rất ngặt việc giáo dục thanh 
niên. Trong các trường học, học sinh được giáo dục bằng mọi 
chương sặc mùi tôn giáo và tinh thần tôn quân. Các giáo sư tiến bộ 
bị đào thải. Học sinh bị trừng phạt bằng roi. Mật thám luôn luôn dò 
XÉT. 


39 


ta có vẻ hiểu biết rộng, nhưng chỉ phải 
cái là hắn ta giảng bài một cách nhiệt 
thành quá đến nỗi quên cả mình đi. Có 
một lần, tôi đã nghe hắn giảng: này 
nhé, khi hắn nói về xứ Atxyri hay 
thành Babylon cũng chưa có gì phải 
bận tâm, nhưng khi hắn giảng tới 
đoạn nói về vua Alêchxandrơ xứ 
Maxêdoan, thực tôi không thể tả cho 
các ngài nghe được hành động của hắn 
lúc ấy. Tôi tưởng cháy nhà. Trời! hắn 
từ trên bục đi xuống, nắm lấy một cái 
ghế, hết sức quật mạnh xuống sàn. Ai 
chả biết vua Alêchxandrd xứ 
Maxêđoan là một bậc anh hùng kia 
chứ; nhưng tại sao lại quật gãy ghế? 
Chỉ tổ thiệt cho công quỹ. 

LUKA LUKICH: - Phải, hắn ta nóng tính; đã nhiều 
lần, tôi nói cho hắn biết... Hắn trả lời: 
"Các ông muốn sao thì muốn, chứ đối 
với khoa học, đến cả thân tôi, tôi cũng 
chả tiếc!" 

THỊ TRƯỞNG: - Phải. Đó là quy luật huyền bí của số 
mạng: một người thông minh nếu 


40 


không là một tay nất rượu thì cũng 
luôn luôn nhăn nhó đến thánh cũng 
không chịu được. 

LURA LURICH: - Nghề giáo dục thật là cái nghề chết 
tiệt; cái gì cũng sợ. Ai cũng can thiệp 
vào được; người nào cũng muốn tranh 
khôn. 

THỊ TRƯỞNG: - Những điều đó lẽ ra cũng không 
đáng kể. Nhưng còn cái lão thanh tra 
giấu mặt chết tiệt ấy! Bất thình lình, 
lão ta có thể ngó vào, nói: "A, các ngài 
thân mến, các ngài ở đây cả à! Thế ai 
là chánh án? - Dạ thưa Liapkin - 
Tiapkin - Mời ông Liapkm - Tiapkin 
lại đây! Thế ai là quản lý các viện tế 
bần? - Dạ thưa Zemlianka - Mời ông 
Zemlianka lại đây!..." Đấy, cái cái ấy 
mới là tai hoạ. 


LỚP II 
Các uai trên, thêm chủ sự bưu uụ 
CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Thưa các ngài, các ngài cho tôi 


biết có vị quan nào đến đấy? 


41 


THỊ TRƯỞNG: - Thế ông không nghe thấy gì ư9 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Tôi có nghe thấy Piôt Ivanôvich 
Đôpchinxky nói. Hắn vừa ở chỗ tôi, 
nhà bưu vụ. 

THỊ TRƯỞNG: - Vậy thì sao? Ông nghĩ thế nào về 
việc này? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Tôi nghĩ thế nào ấy à? Chiến 
tranh với nước Thổ sẽ xảy ra. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thật là khớp với ý tôi! Tôi 
cũng đã nghĩ như vậy mà. 

THỊ TRƯỞNG: - Đúng là hai ông này mắt quáng gà 
cho nên nhìn lẫn rồi! 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Thật đấy, chiến tranh với nước 
Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là do bọn Pháp gây 
ra cả. 


(1) Thổ Nhĩ Kỳ là nước hay gây sự, xâm chiếm các nước Đông Âu, 
châu Á và châu Phi, Năm 1827, Nga cùng với Anh, Pháp đánh nhau 
với Thổ để tranh cướp đất đai của nhau. Do cuộc chiến tranh này 
mà nước Hy Lạp trước bị phụ thuộc vào Thổ nổi lên chống lại Thổ từ 
1821, giành được độc lập năm 1829. Khi Gôgõn viết Quan thanh tra 
thì chiến tranh Nga - Thổ (1827 - 1829) vừa kết liễu. Nhưng sau đó 
Anh, Pháp cũng nấp sau lưng Thổ, gây mâu thuẫn với Nga, và còn 
xảy ra nhiều cuộc đánh nhau nữa. - Viên chủ sự bưu vụ đây (hồi ấy 
chưa có điện vụ) trông coi cả trạm ngựa. 


42 


THỊ TRƯỞNG: - Chiến tranh với nước Thổ Nhĩ Kỳ cái 
gì! Chỉ có bọn mình đây này gặp tai 
hoạ chứ không phải là người Thổ Nhĩ 
Kỳ đâu nhé. Việc này đã rõ ràng rồi: 
tôi có thư đây này. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Nếu vậy thì... không phải là 
chuyện chiến tranh với nước Thổ rồi. 

THỊ TRƯỞNG: - Thế ông nghĩ sao về việc này, ông 
Ivan Euzmich? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Tôi nghĩ sao ấy à? Thế ông nghĩ 
sao, ông Antôn Ántônôvich? 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi nghĩ sao ấy à? Tôi chẳng sợ gì 
nhưng thế này, kế cũng hơi.. Bọn 
thương gia và đám dân thành phố 
cũng làm cho tôi lúng túng khó nghĩ. 
Người ta nói rằng tôi hơi quá tay với 
chúng; nhưng thể có trời, nếu tôi có 
xoay của đứa nào ít nhiều thì cũng 
chẳng phải là tại tôi thù hắn gì nó cả, 
thực thế, Tôi lại nghĩ rằng (xắm lấy 
cánh tay chủ sự bưu uụ, béo y ra bên 
cạnh, nói riêng), tôi lại nghĩ vằng 
không biết có đơn từ khiếu nại gì về tôi 
không. Thật vậy, không biết quan 


43 


thanh tra đến đây làm khỉ gì nhỉ? 
Này, van Kuzmich, vì lợi ích chung 
của chúng ta, ông có thể, tất cả những 
thư từ ông nhận được ở bưu cục ấy mà, 
thư đi, thư đến, ông biết không, ông có 
thể khẽ bóc ra như thế này này và đọc 
qua được không: xem là báo cáo hay là 
thư thường. Nếu không có gì; ta lại 
đán vào; vã lại, thư đã bóc rồi vẫn có 
thể giao cho người nhận. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Tôi biết, tôi biết. Ông không cần 
phải dạy tôi việc đó; xưa nay tôi làm 
như vậy không phải để để phòng gì, 
nhưng vì tò mò mà thôi: tôi thèm biết 
những chuyện mới lạ trên đời, thèm 
đến chết đi được. Tôi nói để ông biết là 
đọc những thư từ đó thích thú vô cùng! 
Có bức thư xem rất khoái: tả những 


() Trong các tỉnh nhỏ ở nước Nga cũ, bọn công chức làm việc tại 
các bưu cục thường bóc trộm thư của nhân dân xem chơi. Nhưng 
việc bóc trộm thư để điều tra ở nước Nga xưa là việc phổ biến. Nhà 
phê bình Biêlinxky sau này viết thư cho Gôgôn có nói: "Nếu ở trong 
nước Nga, tôi sẽ không viết thư thế này, vì bọn "Spêkin" sẽ bóc thư 
của người ta không những để mua vui mà còn được lệnh tìm xem có 
gỉ thì tố giác nữa". 


44 


chuyện nọ, chuyện kia không ai ngờ 
được... lại có ý nghĩa dạy đời... Thực là 
hay hơn cả báo ?ìn rức Mạc-nt-khoa. 

THỊ TRƯỞNG: - Này, thế ông cho tôi biết ông có đọc 
thấy điều gì về vị quan nào ở Pêtecbua 
đến không? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Không, không có gì nói về quan ở 
Pêtecbua cả, nhưng có rất nhiều thư 
nói về quan lại, công chức ở Kôxtrôma 
và Xaratôp'". Nhưng ông không đọc 

những thư đó kế cũng đáng tiếc. Có 
những đoạn tuyệt bay. Như vừa rồi 
đây, một viên quan hai viết thư cho 
bạn, mô tả một cuộc khiêu vũ với lối 
văn linh hoạt rất vui... hay lắm, hay 
lắm. Hắn viết: "Này bạn ạ, mình như 
đang sống ở nơi tiên cảnh: ở đây có vô 
khối công nương, tiếng nhạc vang 
vang, quân kỳ phất phới..." đấy, hắn 
cứ tả như thế với rất nhiều tình cảm, 
rất nhiều. Tôi liền giữ ngay cái thư ấy 
lại. Ông có muốn tôi đọc cho ông nghe 
không? 


(1) Kôxtrôma: thành phố nhỏ nước Nga. Xaratôp: thành phồ nước 
Nga, trên bờ sông Vônga. 


45 


THỊ TRƯỞNG: - Hừ, bây giờ còn bụng đạ nào để ý 
đến bức thư ấy nữa! Ivan Kuzmich, 
xin ông làm như thế này nhé: nếu thấy 
đơn khiếu nại hay báo cáo gì, ông cứ 
giữ ngay lại không cần suy nghĩ gì cả 
nhé! 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Rất vui lòng! 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Hãy coi chừng! Làm thế 
có khi bị rầy rà đấy. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Ấy, trời! 

THỊ TRƯỞNG: - Không hề gì, không hề gì. Nếu ta 
làm cái gì một cách công khai thì mới 
sợ, chứ đây là chuyện trong nhà với 
nhau ấy mà. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Phải, chúng ta đang gặp 
một việc chẳng lành đây! Nhưng ông 
Antôn Antônôvich, tôi thú thật là lại 
đây vì mục đích muốn biếu ông con 
chó con, con chó cái cùng nòi với con 
chó săn của tôi, ông đã biết đấy mà. 
Chắc ông đã nghe thấy nói rằng 
Cheptôvich và Vackhôvinxky kiện 
nhau chứ! Vì vụ kiện đó mà bây giờ tôi 


46 


lại được món béo bở: tôi sẽ săn thỏ ở 
đất nhà cả hai thằng ° 

THỊ TRƯỞNG: - Trời ơi, chuyện đi săn của ông đối 
với tôi bây giờ thật chẳng thú vị gì. Cái 
lão thanh tra giấu mặt chết tiệt ấy 
đang làm tôi rối beng cả đầu óc lên 
đây. Cứ chờ đợi như thế này, rồi bỗng 
thấy cửa mở toang, thế là đi đời... 


LỚP IiI 


Các ai trên Bôpchinxhy — tà 
Đôpchinxhy 
(Cả hai gã uào, cùng thở hổn hển) 
BÔPCHINXKY: - Chuyện lạ lắm! 
ĐÔPCHINXKY: -Tin bất ngời 
MỌINGƯƠỜI: - Cái gì? Có việc gì thế? 
ĐÔPCHINXKY: - Chuyện không ai đoán trước được: 
chúng tôi đến khách sạn... 
BÔPCHINXKY: (Ngắt iờu - Anh Piôt Ivanôvich và tôi 
cùng đến khách sạn. .. 


(1) Tiếng Pháp "sãn hai con thỏ một lúc" có nghĩa bắt cá hai tay. 
Trên đây theo nguyên văn tiếng Nga, vị Gôgôn muốn nói đến 
chuyện săn thỏ theo nghĩa đen (N.D). 


ĐÔPCHINXKY: (Ngốt lời) - Kìa, Piôt lvanôvich, xin 


phép anh, để tôi kể. 


BÔPCHINXKY: - Ê, không, xin lỗi anh để tôi... xin 


phép anh, xin phép anh... anh không 
có tài kể chuyện như tôi. 


ĐÔPCHINXKY: - Nhưng anh hồi hộp ấp úng rồi 


không nhớ được hết chuyện. 


BÔPCHINXKY: - Tôi nhớ, tôi xin thể là tôi nhớ hết. 


Ấy đừng ngăn cản tôi, để tôi nói. Anh 
đừng ngăn cản tôi! Thưa các ngài, các 
ngài làm ơn bảo anh Piôt Ivanôvich 
đừng ngăn cản tôi. 


THỊ TRƯỞNG: - Trời ơi, xin các anh, các anh nói đi, 


chuyện gì đấy? Trống ngực tôi đang 
đập thình thịch đây này. Thưa các 
ngài, mời các ngài ngôi! Ghế đây! Piôt 
lvanôvich, ngôi đây! Mọi người ngồi 
guanh hai anh Piôt luanôuích. Nào, 
chuyện gì, chuyện gì thế? 


BÔPCHINXKY: - Xin phép, xin phép: tôi kể có thứ tự 


48 


từ đầu đến cuối. Khi tôi được cái hân 
hạnh ở nhà ông ra, lúc ông đang bối 
rối vì nhận được lá thư, phải... thế là 
tôi chạy... Ấy, tôi xin anh, đừng ngắt 


lời tôi, Piôt Ivanôvich. Tôi đã biết hết, 
biết hết, biết hết rồi chứ. - Thế là tôi 
chạy, các ngài thấy đấy, tôi chạy đến 
nhà Kêrôpkin. Nhưng không thấy 
Kôrôpkin ở nhà, tôi lại quay đến nhà 
Raxtakôpxky; không tìm thấy 
Raxtakôpxky tôi lại chạy đến nhà ông 
Ivan Kuzmich đây, để báo cho ông ta 
biết cái tin ông vừa nhận được; rồi khi 
ở đấy ra, tôi gặp anh Piôt Ivanôvich... 
ĐÔPCHINXKY: Ngốt lời - Ö gần quán bán bánh ấy. 
BÔPCHINXKY: - Ở gần quán bán bánh. Phải, vừa 
gặp Piôt Ivanôvich, tôi nói: "Anh có 
biết cái tin ấy ấy mà, cái tin mà ông 
Antôn Antônôvich nhận được do một 
người đáng tin cậy viết thư báo cho 
biết không?" Thì ra Piôt Ivanôvich đã 
được con sen Apđôtia nhà ông báo cho 
biết tin ấy rổi, con sen được ông cho 
đến nhà Filip Antônôvich Pôchêchuôp 
không hiểu về việc gì. 
ĐÔPCHINXKY: (Ngốt lời) - Về việc kiếm một chiếc 
thùng nhỏ để đựng rượu Pháp. 
BÔPCHINXKY: (Gạt Đôpchinxby ra) - Về việc kiếm 
một chiếc thùng nhỏ để đựng rượu 


49 


Pháp. Thế là tôi và anh Piôt Ivanôvich 
này cùng đi tới nhà Pôchêchuôp... Kìa, 
anh Piôt Ivanôvich... đừng làm thế... 
đừng ngắt lời tôi, tôi xin anh, để cho 
tôi nói.. Chúng tôi đến nhà 
Pôchêchuôp; trong lúc đi đường, Piôt 
lvanôvich nói: "Hãy rẽ vào hiệu ăn. 
Tôi đã kiến bò bụng rồi đây,... từ sáng 
đến giờ chưa được miếng gì, đói thót cả 
ruột lại..." phải, anh Piôt Ivanôvich đã 
đói bụng; anh ấy lại nói: "Trong hiệu 
mới có món cá tươi, ta vào ăn xem”. - 
Chúng tôi vừa mới bước vào khách 
sạn, bỗng một người trẻ tuổi... 


ĐÔPCHINXKY: (Ngớt lời) - Vẻ người cũng khá, mặc 


thường phục... 


BÔPCHINXKY: - Vẻ người cũng khá, mặc thường 


50 


phục, đi đi lại lại như thế này trong 
phòng, bộ mặt có vẻ đang suy nghĩ, nét 
mặt... cử chỉ, và ở đây (Èhoa tay trước - 
trán) nhiều, nhiều vấn đề lắm, đủ cả. 
Tôi như có linh tính báo trước và nói 
với anh Piôt Ivanôvich: "Ở chỗ này có 
cái gì không phải chuyện thường đây, 
đáng nghi lắm". Thật thế. Còn anh 
Piôt Ivanôvich này ngoắt ngón tay ra 


hiệu gọi lão chủ khách sạn lại, lão chủ 
Vilat. Vợ lão ra đã ở cữ ba tuần nay, 
được một thằng cu rất kháu, chắc sau 
này cũng sẽ mở hàng ăn như bế nó. 
Sau khi gọi lão Viat đến, Piôột 
Ivanôvich hỏi nhỏ: "Người trẻ tuổi kia 
là ai thế?" Lão Viat trả lời: "Đấy là..." 
Này, đừng ngắt lời người ta, Piôt 
Ivanôvich, tôi xin anh, đừng ngắt lời 
tôi! Anh không thể kể lại được đâu mà, 
thật đấy, không thể kể lại được mài 
Anh cứ rít như còi ây; tôi biết, trong 
mồm anh có một chiếc răng sứt, nói cứ 
rít lên... Lão nói: "Người trẻ tuổi ấy là 
một công chức, phải, từ Pêtecbua 
đến"... Lão nói: "Tên hắn ta là Ivan 
Alêchxandrôvich Khilextakôp". Lão 
nói: "Hắn đi Xaratôp"... Lão nói: "Thái 
độ rất lạ: hắn ở đây hơn một tuần rồi 
mà không rời cửa hàng, mọi thứ đều 
ăn chịu hết chẳng muốn trả một xu 
nào." Lão vừa nói với tôi xong, tôi như 
sáng ra điều gì! Tôi bảo anh Piôt 
Ivanôvich: "Này!" 

ĐÔPCHINXKY: - Không phải, Piôt Ivanôvich, tôi gọi: 
"Này!" chứ anh à! 


ð1 


BÔPCHINXRKY: - Đầu tiên anh nói, sau tôi nói tiếp. 
Thế là tôi nói với Piôt Ivanôvich: "Này! 
Hắn phải đi tỉnh Xaratôp thì việc quái 
gì lại ở lỳ đây. nhỉ!" Phải! Chính hắn 
ta, chính ông quan đó đây rồi. 

THỊ TRƯỞNG: - Ai, quan gì? 

BÔPCHINXKY: - Ông quan ấy ấy mà, ông quan được 
nói tới trong bức thư họ gửi cho ông ấy 
mà, quan thanh tra. 

THỊ TRƯỞNG: (Hỡi hùng) - Trời! Anh nói gì thết 
Không phải quan thanh tra. 

ĐÔPCHINXKY: - Phải chứ! Không trả tiền này, 
không đi này. Không phải quan thanh 
tra còn là ai nữa? Giấy đi đường của 
hắn ta để rõ đi đến Xaratôp. 

BÔPCHINXKY: - Quan thanh tra đấy, phải, tôi cam 
đoan, quan thanh tra đấy... Hắn ta 
quan sát mọi việc kỹ lắm: không để cái 
gì lọt qua mắt. Trông thấy tôi và anh 
Piôt Ivanôvich này ăn cá, nhất là vì 
cái bụng của anh Piôt Ivanôvich... 
phải. Hắn ta ngó vào đĩa ăn của chúng. 
tôi như thế này này. Hắn ta nhìn 
chòng chọc đến nỗi tôi rùng mình vì 
khiếp sợ. 


52 


THỊ TRƯỞNG: - Trời! Xin Chúa thương xót chúng tôi 
là kẻ có tội! Thế hắn ở phòng nào trong 
khách sạn đằng ấy? 

ĐÔPCHINXKY: - Phòng số 5, dưới cầu thang. 
BÔPCHINXKY: - Đúng cái phòng bọn sĩ quan đi qua 
đánh nhau, năm ngoái. 

THỊ TRƯỞNG: - Thế hắn đến đã lâu chưa? 

ĐÔPCHINXKY: - Độ hai tuần nay rồi. Hắn đến vào 
ngày lễ thánh Vaxili người Ai Cập.” 

THỊ TRƯỞNG: - Hai tuần lễ! Nói riêng. Trời ơi, bố ơi! 
Lạy trời, lạy thánh, phù hộ cho conl 
Trong hai tuần nay, vợ một viên hạ sĩ 
quan bị đánh”. Tù không được cấp 
phát lương thực. Phố xá lúc nào cũng 
lộn xộn mất trật tự?” rác rưởi ngập 
ngụa. Thật là xấu hổ! Thật là nhục 
nhã! Giơ hai tay ôm đầu. 


(1) Tức là ngày 19 - 2 

(2) Vợ hạ sĩ quan có quyền tự do hơn người dân thường đôi chút. 
Nếu chị ta phạm lỗi gì, phải đem ra toà xử đã rồi mới được ra hình. 
(3) Nguyên văn: na ulixac kabac. Kabac hiện nay có nghĩa là "quán 
ăn". Nhiều bản tiếng Pháp dịch câu trên này là "phố xá từ quân ăn". 
Thực ra kabac có một nghĩa cổ rất ít khi dùng tới, là "sự ồn ào, lộn 
Xộn!”. 


53 


ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Làm thế nào, ông Antôn 
Antônôvich, ta xếp hàng đi diễu tới 
khách sạn chứ? 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Không, không. Phải để 
cho quan đầu tỉnh đi trước, tiếp đến 
các cha cố, rồi đến các thương gia. Đấy 
là điều đã được chỉ dẫn trong cuốn 
sách Hành động của Jôn Maxơnt?, 

THỊ TRƯỞNG: - Không, không; các ngài cho phép tôi 
tự quyết định. Trong đời, tôi đã gặp 
nhiều trường hợp gay go, vậy mà tôi 
đã thoát khỏi, lại còn được khen ngợi 
là đằng khác nữa; có lẽ bây giờ Chúa 
cũng phù hộ tôi. Nói uới Bôpchinxky: 
Anh nói rằng hắn ta còn ít tuổi phải 
khôbg? 

BÔPCHINXRY: - Còn trẻ tuổi, độ hăm ba, hăm bốn, 
hoặc hơn một chút thôi. 

THỊ TRƯỞNG: - Càng tốt: đối với một gã trẻ tuổi, ta 
càng tìm hiểu mau hơn. Nếu là một 
thằng quỷ già thì thực tai hoạ, nhưng 


(1) Một cuốn sách của người Anh trong Hội tam điểm chỉ dẫn những 
điều hội viên cần biết. Ammôt là người trong Hội tam điểm. 


54 


một thằng trẻ có gì đễ lộ ra hết. Các 
ngài, các ngài đi xếp đặt công việc của 
mình đi, còn tôi thân hành đi, hay là, 
này, tôi đi với Piôt Ivanôvich cũng 
được, làm như đi việc riêng, đi chơi, 
xem hành khách có được tiếp đãi tử tế 
không. Ê! Thằng Xvixtunôp! 

XVIXTUNÔP: - Dạ, thưa ông cần gì? 

THỊ TRƯỞNG: - Chạy đi ngay tìm ông cảnh sát 
trưởng nhé, hay không, tao cần mày 
làm việc khác. Bảo thằng nào ngoài ấy 
là đi mời ông cảnh sát trưởng lại đây 
ngay lập tức, tao cần gặp nhé; xong rồi 
mày vào đây. Viên canh sát uừa ra uừa 
chạy. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Ông Ammôt Fiôđôrôvich, 
ta đi đi, ta đi đi. Phen này, có thể gặp 
tai hoạ thực đấy. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ông thì sợ cái gì? Chỉ cần 
có mũ vải sạch đội cho người ốm, thế 
là yên chuyện. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Mũ miếc gì! Tôi được lệnh 
cho bệnh nhân ăn cháo bột kiều mạch, 
vậy mà khắp các hành lang ở viện tế 


55 


bần, chỉ thấy mùi bắp cải hăng lên sộc 
Vào mũi. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Còn tôi thì yên tâm lắm 
về việc này. Thực thế, ai rẽ vào toà án 
quận làm gì chứ? Và nếu có kẻ ngó vào 
một tập hồ sơ nào đó, thì hắn sẽ phát 
ngấy lên, cả đời chẳng thầy thú vị gì 
nữa. Đã mười lăm năm nay tôi ngồi ở 
ghế chánh án, nhưng hễ khi nào nhìn 
vào hồ sơ, giấy tờ, tôi cũng đến bó tay 
chịu. Đến vua Xalômông” cũng không 
xét xử được xem việc gì phải, việc gì 
trái qua đống giấy tờ ấy. Chúnh dán, 
quản lý uiện tế bần, hiểm học, chủ sự 
bưu uụ đi ra, đến cửa uấp phỏi uiên 
cảnh sát đang đi trở uào. 


LỚP IV 


Thị trưởng, Bôpchinxhy, Đôpchinxhy, 
Uè lính cảnh sát 

THỊ TRƯỞNG: - Thế nào, xe ngựa đã xong, ở ngoài ấy 
rồi phải không? 


(1) Xalômông: Vua Do Thái, trong Kinh thánh, con vua Đavit. Nổi 
tiếng là người sảng suốt, cai trị giỏi. 


56 


CẢNH SÁT; 


_v è* 
- Bấm xong rồi ạ. 


THỊ TRƯỞNG: - Mày chạy ra phố... hay thôi, đợi đấy! 


CẢNH SÁT: 


Chạy đi mang... Nhưng những đứa 
khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có một mình 
mày thôi ư? Tao đã ra lệnh cho thằng 
Prôkhôrôp phải túc trực ở đây cơ mà. 
Nó đâu? 

Prôkhôrôp hiện nay nằm ở đồn, 
nhưng không làm việc được ạ. 


THỊ TRƯỞNG: - Sao lại thế? 


CẢNH SÁT: 


- Thưa, như thế này: sáng nay người 
ta vực anh ấy về, anh ấy say mềm bất 
tỉnh nhân sự. Đã đổ lên người anh ấy 
hai thùng nước, nhưng đến bây giờ 
anh ấy vẫn chưa tỉnh rượu. 


THỊ TRƯỞNG: (Ôm đầu) - Chà! Trời ơi, trời ơi là trời! 


Mày chạy mau ra phố, hay thôi, hãy 
vào phòng tao đã, nghe chưa! Lấy 
thanh kiếm và cái mũ lông mới đưa ra 
đây cho tao. Thế nào, Piôt Ivanôvich, 
ta đi chứ”, 


BÔPCHINXKY: - Còn tôi, còn tôi... cho phép tôi đi với, 


ông Antôn Antônôvich. 


(1) Chỗ này, thí trưởng nói với Đôpchinxky. 


57 


THỊ TRƯỞNG: - Không, không, Piệt Ivanôvich, 


không thể được, không thể được! Như 
vậy không tiện, và lại thêm người 
không lên hết vào xe được. 


BÔPCHINXKY: - Không hề gì, không hề gì, thế này 


nhé: tôi đi bộ một chút, đi bộ một chút, 
tôi chạy theo đằng sau xe. Tôi chỉ 
muốn nhìn một tí qua khe cửa mà 
thôi, để xem cử chỉ của ông ta như thế 
nào... 


THỊ TRƯỞNG: (Cầm hiếm, nói uới cảnh sát) - Chạy đi 


58 


ngay lập tức, lấy mười tên phu, và bảo 
bọn chúng mỗi thằng cầm lấy... Hừ, 
cái kiếm này han rỉ quá! Thằng chủ 
hiệu Apđulin khốn nạn, nó thấy kiếm 
của quan thị trưởng cũ rồi mà nó 
không đưa đến cho quan một cái mới. 
Hừ, bọn cáo già tỉnh quái! Mình chắc 
bọn lường đảo ấy đang bí mật chuẩn bị 
làm đơn kêu đây. Đảo mỗi tên phu 
cầm lấy một phố, - quỷ thật, cầm lấy 
một phố! - cầm lấy một cái chổi, và 
quét sạch phố từ đầu đến cuối, cái phế 
đi đến hiệu ăn ấy, và phải quét thật , 


sạch sẽ. Nghe chưa? Còn mày! Mày ấy! 
phải coi chừng! tao biết mày: mày lân 
la trò chuyện ở đây để xoáy những cùi 
đìa bạc nhét vào ủng nhé! Coi chừng, 
tao để ý rồi đấy!... Mày xoay của thằng 
lái buôn Checniaep thế nào, hử? Nó 
cho mày hai ác-sin?” đạ để may đồng 
phục, thế mà mày ăn cắp cả tấm. Coi 
chừng! mày ăn quá cái địa vị của mày 
đấy, con ạ! Thôi cút! 


LỚP V 


Các uai trên, thêm uiên cảnh sút 
trưởng 


THỊ TRƯỞNG: - À, ông Xtêpan Ilich, ông làm ơn nói 


cho tôi biết ông rúc vào đâu mà biệt 
tăm? Thế là thế nào? 


CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Tôi vẫn ở đây, ngay ngoài 


công. 


THỊ TRƯỞNG: - Này, Xtếpan Ilich, ông nghe đây! Có 


một vị quan từ Pêtecbua đến. Ông đã 
xếp đặt gì chưa? 


(1) Đơn vị đo chiều dài, bằng 0m71. 


59 


CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Thưa đã, theo như lệnh ông 
truyền. Tôi đã cho viên cảnh sát 
Pugôvitxưn cùng bọn phu vệ sinh đi 
quét sạch hè phố. 

THỊ TRƯỞNG: - Thế còn thằng Đejimorđda đâu? 

CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Nó đã đến chỗ bơm chữa cháy 


rồi. 
THỊ TRƯỞNG: - Còn thằng Prôkhôrộp say phải 
không? 


CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Say. 

THỊ TRƯỞNG: - Làm sao ông lại dung túng cho 
chúng nó như thế? 

CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Tôi biết làm thế nào được; 
đến trời cũng chịu. Hôm qua ở ngoại ô 
xảy ra một vụ đánh nhau, Prôkhôrôp 
đi giữ trật tự ở đấy, lúc trở về nó say 
bí tỉ. 

THỊ TRƯỞNG: - Nghe đây, ông làm như thế này nhé: 
thằng đội sếp Pugôvitxưn ấy... nó cao 
lớn, vì vậy cho nó đứng trên cầu ấy để 
g1ữ trật tự. Lại còn phải đỡ cho nhanh 
cái hàng rào cũ, ở gần nhà thằng thợ 
giày, để ở đấy ít cọc, làm mốc, cho có 
vẻ đang dự định làm lại. Càng xáo lộn 


60 


lên bao nhiêu, lại càng tỏ ra mình tích 
cực hoạt động để cai quản thành phố 
bấy nhiêu. À, trời ơi, tôi quên mất, 
cạnh cái hàng rào ấy, rác rưởi chất đầy 
có đến bốn mươi xe bốn bánh chứa 
cũng vừa. Thật là bọn dân khốn kiếp: 
vừa dựng nên một công trình để kỷ 
niệm gì ở đâu, hoặc chỉ dưng một cái 
hàng rào thôi, cũng thấy ngay đủ các 
vật bẩn thỉu từ đâu quăng ra, thánh 
cũng không biết được! (Thở đài). Và 
nếu quan thanh tra có hỏi bọn ông 
rằng làm việc có mãn nguyện không, 
thì yêu cầu trả lời: "Bẩm quan lớn, 
chúng tôi mãn nguyện cả ạ!" nhé, và 
nếu kẻ nào nói rằng hắn không được 
mãn nguyện thì sau này tôi sẽ cho hắn 
được mãn nguyện như lời hắn nói... Ôi! 
Chao ôi! Chao ôi! bao nhiêu tội lỗi, biết 
bao nhiêu tội lỗi. (Cẩm nhầm phải cái 
hộp đựng mũ). Lạy Chúa, xin Ngài 
phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, sau 
con xin thắp cúng một ngọn nến chưa 
có kẻ nào từng cúng: con sẽ bắt mỗi 
thằng lái buôn bịp bợm phải nộp ba 


61 


pút sắp làm nến. Ôi trời ơi, trời ơi! Piôt 
Ivanôvich, ta đi đi! (Định đội mũ 
nhưng lại đội cái hộp bằng giấy các - 
tông). 


CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Ông Antôn Antônôvich, đấy 


là cái hộp đấy, không phải mũ đâu. 


THỊ TRƯỞNG: (Quảng cái hộp) - Hộp mới hiệc này. 


62 


Quỹ thật! Và nếu người ta có hỏi tại 
sao chưa xây cái nhà thờ ở gần viện tế 
bần, cái nhà thờ năm năm trước đây ta 
đã lĩnh tiền chỉ đó mà, thì không được 
quên nói rằng đã bắt đầu xây, nhưng 
rồi bị cháy nhé... Tôi đã đệ trình cả 
một bản báo cáo về việc ấy. Nếu tôi 
không nói thì có lẽ có kẻ nào ngu ngốc 
quên bằng mất, sẽ cho rằng nhà thờ 
chưa được bắt đầu xây. Cũng phải nói 
cho thằng Đejimorđa biết là không 
nên đấm đá quá đáng cho thích thì 
thôi nhé; mỗi khi muốn giữ trật tự, 
không cần phải trái gì, nó cứ đánh 
người ta tối tầm mặt mày thế này này. 
ĐI ởi, ta đi đi, Piệt Ivanôvich. (Đi rư 
xong lại trở igi). Và lính trắng nếu 


không ăn mặc chỉnh tề thì không được 
cho ra phố nhé: bọn lính đồn khốn 
kiếp ấy chỉ mặc áo ca-pôt bên ngoài áo 
sơ-mi, còn chẳng mặc quần áo gì bên 
trong nữa cả. (Tất cả ra). 


LỚP VỊ 


Annag — Andrêiepna uò — Maria 
Antônôpna chạy uào sân khấu 

ANNA ANĐREIEPNA: - Đâu rồi, họ đâu rồi? Trời ơi... 
Mở của. Nhà tôi đâu! Cậu Antôn! 
Antôn! (Nói nhanh). Chỉ tại mày, chỉ 
tại con ranh này thôi. Đủng đa đúng 
đỉnh: con tìm cái kim găm, con tìm cái 
khăn choàng... (Chạy ra cửa sổ uà hêu 
lên): Antôn, đi đâu, đi đâu hứ? Sao, 
đến rồi à? Quan thanh tra à? Ngài có 
râu mép à? Có râu mép thế nào? 

TIẾNG THỊ TRƯỞNG: - Chốc nữa, chốc nữa, mợ nhé. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Chốc nữa à? Chốc nữa còn 


(1) Thị trưởng ở nơi xa nói câu gì nghe không rõ hoặc để tay lên 
mồm "hôn gửi", nên mự vợ tưởng là hoặc ra hiệu là quan thanh tra 
có râu mép. : 


63 


nói chuyện gì! Tôi không muốn để đến 
chốc nữa... Cho tôi biết cái này thôi: 
ngài là gì, có phải là đại tá không?? 
Thế nào? (Tỏ uẻ khinh bì). Đi rồi! Tôi 
nhớ đấy, anh nhé? Chỉ tại cái con này 
cả thôi: mợ ơi, mợ ơi, đợi con mấy, con 
gài chiếc khăn một cái; con xong ngay 
bây giờ đây mà. Thật đáng đời mày! 
Chỉ vì mày mà bây giờ chẳng biết gì cả 
đấy! Chỉ tại cái thói làm dáng dơ đời 
của mày tất cả: chả là cô ä nghe nói có 
thằng chủ sự bưu vụ ở đây nên ngắm 
ngắm vuốt vuốt, õng à ðng ẹo trước 
gương mà: nào lượn bên này, nào lượn 
bên kia. Cô ả cứ mơ tưởng hão thằng 
cha nó chim cô, nhưng mỗi khi mày 
quay lưng đi là nó chỉ chun mũi nó lại. 
MARIA ANTÔNÔPNA: - Mợ ơi, con biết làm thế nào 
được? Trong hai giờ nữa, chúng ta sẽ 
biết tất cả, cũng được chứ có làm sao! 
ANNA ANĐRBIEPNA: - Trong hai giờ nữa! Cám ơn 
cô lắm! Đấy, nó trả lời thế đấy. Sao 
mày không nói bừa ởi là trong hai 


(1) Bộ máy điều ira của Nga hoàng có nhiều võ quan. 


64 


tháng nữa thì có thể biết được kỹ hơn. 
(Cúi nhìn ra ngoài cửa số). Này, 
Apđôtia! Thế nào! Mày có nghe nói ai 
đến đằng ấy không?.. Không nghe 
được gì à? Con đã đại! Ông ấy xua tay 
à? Cứ kệ ông ấy xua tay, nhưng mày 
không tìm cách hỏi dò gì được ông ấy 
à? Con này thì còn có thể biết được cái 
gì! Đầu óe nó lúc nào cũng thần thờ tơ 
tưởng đến lũ trai kia mà. Sao hử? Họ 
đi nhanh à! Thế mày chạy theo xe có 
được không! Chạy đi, chạy đi, chạy đi! 
Mày nghe đấy chưa, chạy đi hỏi đò 
xem, họ đi đâu, hỏi cặn kẽ nhé, người 
khách lạ mới đến là ai, ông ta thế nào, 
mày nghe đấy chứ! Nhìn trộm qua khe 
cửa ấy, để biết hết nhé, xem mắt ông 
ta thế nào: có đen hay không, rồi chạy 
tốc về ngay, nghe không! Nhanh lên, 
nhanh lên kìa, bảo nhanh lên, nhanh 
nữa lên chứ! (Vợ thị trưởng kêu lên khi 
mà chưa hạ. Trong kh: màn hạ, con 
gái thị trưởng lại bên cỬa sổ, cùng 
đứng uới mụ. Đúng lúc ấy thì màn 
khép). 


65 


HỒI THỨ HAI 
=“................ 


Một căn phòng nhỏ trong khách sạn. Một cái 
giường, một cái bàn, một ua-Ìi, một chai không, một 
đôi ủng, một bàn chửi quần đo, 0.0... 


LỚP | 
ÔXIP 
ÔXIP: (Nằm trên giường chủ) - Chó thật, 


thèm ăn quá đi mất; bụng mình cứ 
kêu sùng sục như cả một trung đoàn 
lính đang thổi kèn. Đấy, thế là mãi 
không về nhà được! Làm cách nào bây 
giờ? ở Pêtecbua ra đi đến nay đã hai 
tháng rồi! Dọc đường cậu chủ quý hoá 
của tôi có bao nhiêu tiển sài nhẫn cả, 
bây giờ cụp đuôi ngồi, chẳng còn lồng 
lộn lên nữa. Đáng lẽ có đủ tiền thuê 
ngựa trạm, lại còn thừa thãi nữa kia, 


66 


nhưng không, các ngài biết không, đến 
thành phố nào ông tướng ấy cũng 
muốn ra vẻ ta đây là con người sang 
trọng kia. Nhại giọng chủ: "Ê, Ôxip, 
chạy đi xem phòng thế nào, thuê cho 
tao một cái lịch sự nhất ấy nhé, bảo nó 
đọn một bữa ăn sang nhất ấy: tao 
không thể ăn tôi được đâu, cần phải có 
các món ăn thượng hảo hạng." Ví thử 
đúng là một nhân vật quan trọng thì 
chẳng nói làm gì, đằng này ông tướng 
ấy chỉ là một anh cạo giấy hạng bét 
thôi. Khi đi đường, làm quen ngay với 
một người khách, rồi xoay ra đánh bài, 
thế là đánh cho đến khi nhẫn túi như 
thế đấy! Chà, tôi đã chán ngấy cuộc 
sống như thế này rồi! Thực đấy, ở nhà 
quê còn thú vị hơn. Nông thôn không 
phải là chốn phổn hoa đô hội, đúng, 
nhưng như thế càng đỡ phiển; lấy 
béng một cô ä nhà quê này, xong chỉ 
việc nằm suốt đời trên cái xó gác xép 
mà ăn thôi. Cố nhiên, sống ở Pêtecbua 
là tốt nhất, thật thế, còn ai đám cãi 
nữa. Chỉ cần có tiển là sống lịch sự, là 
đời tươi: nào là rạp bát, nào là trò chó ' 


67 


nhảy đầm, muốn gì cũng có ngay. 
Người ta ăn nói nhã nhặn, lịch sự 
không kém gì ở nhà vua nhà quan; 
anh đến chợ Xukin®' ư, thế là mấy bác 
lái buôn vội chào lớn: "Thưa tôn ông!"; 
anh đi đò qua sông tr, lập tức anh được 
ngồi cùng với một ông quan; anh muốn 
có bạn ư, anh cứ tới một quán nhỏ, sẽ 
gặp một bác lính đeo mềể đay, kể 
chuyện về đời sống doanh trại, và 
giảng cho anh nghe ý nghĩa của mỗi 
ngôi sao trên trời, cứ như là thoáng 
nhìn một cái đã biết hết tất cả. Một 
mụ vợ sĩ quan già, rẽ vào thăm anh; 
thỉnh thoảng một chị sen lại hếc nhìn 
anh một cái như thế này này... úi 
chao, úi chao, úi! (Cười tỉm tim, đầu 
đột gù). Người ta ăn nói, cử chỉ nhã 
nhặn bỏ mẹ đi ấy chứ! Không bao giờ 
anh nghe thấy một tiếng thô tục, ai 
cũng gọi anh bằng ông. Anh không 
muốn đi bộ nữa ư, xín mời anh nhảy 
lên xe ngựa ngồi chễm chệ như một 
ông chúa vậy; và nếu anh không muốn 


(1) Chợ lớn ở Pêtecbua 


68 


trả tiền xe, xin cứ tự nhiên: nhà nào 
cũng có cổng thông nhau, thế là anh 
luôn cho nhanh thì đến quỷ sứ cũng 
không lùng ra anh được. Chỉ phải mỗi 
cái tổi, là khi thì anh ăn uống lu bù, 
khi thì bị đói xuýt chết nhăn răng, 
như bây giờ đây chẳng hạn. Mà chính 
cậu chủ tôi là thủ phạm gây ra mọi 
chuyện. Làm gì được hắn ta cơ chứ? 
Cụ bô gửi cho một số tiền, tưởng hắn 
biết giữ gìn, nhưng hắn mốc cẩn!... 
Hắn đi chơi lu bù, nào lên xe xuống 
ngựa, nào hàng ngày sal lấy vé và xem 
hát, thế là được một tuần, lại nhẫn túi, 
phải cho mang cả lễ phục mới may ra 
chợ giời bán. Có khi thua bạc, bán đến 
cả cái sơ-mi cuối cùng, chỉ còn mỗi một 
chiếc áo ngoài cũn cỡn và một chiếc áo 
khoác cà khổ, thực thế! Có những bộ 
áo dạ sang trọng, đúng hàng nước 
Anh, đáng giá một trăm rưởi rúp, thế 
mà mang ra chợ bán, chỉ được năm 
chục, còn quần thì thực không cần nói 
làm gì, chẳng bán được mấy hột. Tại 
sao thế? Có gì đâu, chỉ tại ông tướng 
ấy không đi làm: đáng lẽ đến bàn giấy, 


69 


ông ấy lại đi dạo chơi trên đường 
Nepxky, lại ham mê quân bài lá bạc 
kia. Hừ, nếu cụ bô mà biết chuyện ấy 
thì... có lẽ cụ chẳng cần chú ý gì đến 
anh là viên chức nhà nước, cụ cứ tốc áo 
sơ-mi của anh lên, phết cho một trận 
ra trò, đến ba bốn ngày sau còn ê ẩm 
cả người lên ấy chứ lại. Đã mang thân 
đi hầu thì cứ phải hầu hạ người ta 
thôi. Nhưng bây giờ lão chủ quán trọ 
đây lại bảo nếu không trả hết tiền nợ 
cũ trước đã thì lão không cho ăn. Hữ, 
thế nhỡ không trả tiền thì làm sao? 
Thỏ dài. Trời di, giá được món xúp bắp 
cải mà chén nhỉ? Ăn đến thùng bất chỉ 
thình mất. Ai gõ cửa, chắc ông tướng 
ấy đấy. (Vội uã từ trên giường nhảy 
xuống). 


LỚP II 


ÔXIP, KHLEXTAKÔP 


KHLEXTARÔP: - Này, cầm lấy cái này. Đưa mũ lưỡi 
trai uà can. Á à, mày lại vừa lăn lộn 
trên giường tao phỏng? 


70 


ÔXIP: - Tôi lăn lộn trên giường làm gì kia 
chứ? Có phải tôi chưa được trông thấy 
giường bao giờ đâu? 

KHLEXTARÔP: - Mày nói đối; mày có nằm; trông 
kia, giường nệm sộc sệch thế kia... 

ÔXIP: - Tôi không cần giường; dễ thường tôi 
không biết giường là cái gì chắc? Tôi có 
hai chân, tôi có thể đứng được. Tôi cần 
nằm giường của cậu làm gì? 

KHLEXTARÔP: (Đi lại trong phòng) - Xem trong bao 
ở túi áo kia có còn thuốc lá không? 

ÔXIP: - Còn đâu nữa! Cậu hút nhẫn cả đã ba 
hôm nay rồi. 

KHLEXTAKÔP: (Tiếp tục đi lại, cắn môi đủ mọi kiểu. 
Sau cùng, nói to, giọng có uẻ cương 
quyết) - Ê, Ôxip, nghe đây! 

ÔXIP: - Cậu cần gì kia ạ? 

KHLEXTAKÔP: Nói fo, nhưng giọng không cương 
quyết như trước - Mày đi đằng ấy đi. 

ÔXIP: - Đi đâu kia ạ? 

KHLEXTARÔP: (Hg thấp giọng, không cương quyết, 
gân như khẩn khoản) - Đi xuống dưới 
nhà, xuống nhà ăn... Bảo chúng nó ở 
đưới ấy cho tao ăn bữa trưa. 


Z1 


ÔXIP: - Chịu thôi, tôi không muốn đi. 

KHLEXTAKRÔP: - Đồ ngu, mày lại đám thế à! 

ÔXIP: - Thế này nhé, dù có xuống hay không 
cũng thế thôi, chẳng nước non gì đâu. 
Lão chủ đã bảo là không cho ăn nữa. 

KHLEXTAKÔE: - Lão lại dám không cho ăn à! Nói 
láo! 

ÔXIP: - Lão nói: "Tao còn đến trình ông thị 
trưởng cho mà xem. Đã ba tuần nay 
rồi mà chủ mày không trả tiển". Lão 
nói: "Bọn chúng mày cả chủ lẫn tớ là 
đồ lường đảo, chủ mày là thằng bịp 
bợm". Lão nói: "Chúng tao biết rồi, bọn 
mày là đồ bần tiện, đi ăn quịt!" 

KHLEXTAKÔP: - Đô súc vật, mày nhắc lại tất cả như 
thế cho tao nghe, sướng lắm đấy hả? 

ÔXIP: - Lão nói: "Nếu đứa nào cũng đến đây 
ở l, không chịu trã tiền, người ta 
không làm cách nào đuổi đi được thì 
hàng tao còn ra thế nào". Lão nói: "Tao 
không đùa đâu nhé, tao cứ lên thẳng 
sở cảnh sát kêu là vào tù ráo". 

KHLEXTARÔP: - Này, này, đồ ngu, đủ rồi. Đi đi, đi 


72 


bảo với lão. Đồ cục súc đến thế thì 
thôi...! 
ÔXIP: Thưa cậu, có lẽ gọi lão chủ lên đây nói 
chuyện với cậu thì tốt hơn. 
KHLEXTARÔP: - Gọi lão chủ làm gì? Mày phải đi nói 
với lão. 
ÔXIP: - Dạ, thưa ông ạ, thực là... 
KHLEXTARÔP: - Quái thật, mày có đi ngay không! 


Gọi lão chủ ra mà nói chuyện. Ôxïp ra. 


LỚP III 


KHLEXTAKÔP một mình 


KHLEXTAKÔP: - Đói quá đi mất. Minh đi một lát 
như vậy, tưởng qua được cơn đói bụng, 
thế mà vẫn thấy đói chứ lại, khi thật! 
Phải, nếu không ăn chơi lu bù ở 
Penza?, có lẽ còn đủ tiền để về nhà. 
Lão quan ba bộ binh chó má ấy chơi 
bài cừ thật, làm mình bị một vố cay. 
Nó ngồi chơi trước sau chưa đây một 
khắc đồng hô mà đã lột mình trùi thùi 


(1) Thành phố nhỏ nước Nga, miền Vonga trung. 


73 


lụi. Vậy mà mình còn say mê muốn 
chơi với hắn một ván nữa kia chứ. Chỉ 
tại số mình đen quá. Cái thành phố 
bần tiện khốn nạn này! Không có cái 
cửa hàng hoa quả nào bán chịu cho 
người ta cái gì. Thực là đốn mạt. ##uyí 
sứo đoạn đầu bài "Rôbe" sau đến bài: 
"Mợ ơi, đừng khâu cho tôi 
nửa", sơu cùng huýt sáo lung tung. 
Chẳng thấy ma nào đến cả. 


LỚP IV 


KHLEXTAKÔP, ÔXIP, BỔI QUÁN TRỌ 


- Ông chủ bảo tôi lên hồi ông muốn gì? 


KHLEXTARKÔP: - À, anh bạn, chào anh! Thế nào, 


mạnh khoẻ chứ? 


-Bẩm, nhờ trời... 


KHLEXTARÔE: - Thế nào, khách sạn dạo này ra sao? 


Mọi việc khá cả chứ? 


- Bẩm, nhờ trời cũng khá. 


KHLEXTAKÔP: - Đông khách chứ? 


- Vâng, cũng đủ. 


KHLEXTARÔP: - Này chú, nghe đây nhé, đến bây giờ 


họ vẫn chưa cho anh ăn trưa đấy nhé; 
vậy chú làm ơn mau bảo họ nhanh 
nhanh lên nhé, hiểu không, sau bữa 
ăn, anh mắc bận ngay đấy. 

- Nhưng ông chủ nói rằng không để 
cho ông đi đâu nữa. Có lẽ hôm nay ông 
ấy muốn đến chỗ quan thị trưởng để 


kiện ông đấy. 


KHLEXTAKRÔP: - Kiện cái gì mới được chứ? Chú thử 


nghĩ xem, có phải không? Anh phải ăn 
mới được chứ? Nếu cứ thế này thì anh 
gày lõ xương ra mất. Anh đói lắm rồi, 
anh không nói đùa đâu nhé. 

- Thật vậy đấy. Ông chủ nói: "Chừng 
nào nó còn chưa trả hết tiển nó chịu 
thì tao còn không cho nó ăn”. Ông ấy_ˆ 
trả lời như vậy rồi đấy, 


KHLEXTARÔP: - Nhưng chú phải thuyết phục chứ, 


BỒI: 


phải nói cho ông ấy rõ. 
- Nhưng tôi biết nói với ông ấy thế 
nào? 


KHLEXTAKÔP: - Phải nói mạnh vào, nói cẩn thận 


75 


BỒI: 


vào, rằng tao cần phải ăn. Tiển ư? Cố 
nhiên là... Lão nhà quê ấy tưởng mọi 
người đều như lão, nhịn ăn một ngày 
thì chưa hề gì. bạ thật! 


- Thôi được, tôi xin nói... 


LỚP V 


KHLEXTAKÔP một mình 


KHLEXTARÔP: - Kể ra nếu nó không cho mình ăn gì 


thì cũng nguy. Đói quá, thực ra chưa 
bao giờ đói như thế này. Hay là đem 
cầm tạm một cái áo nào? Hay bán một 
cái quần? Không, thà nhịn đói còn 
hơn, sau này ta về nhà với bộ quần áo 
may ở thủ đô Pêtecbua chứ! Tiếc thật, 
lão lôkhim?” không cho mình thuê một 
cỗ xe ngựa; được cưỡi xe về nhà, thực 
là oai khiếp đi ấy chứ, rồi tạt vào đỗ 
sịch ở gần trước thềm nhà một thằng 
cha địa chủ láng giềng nào đó, trước xe 
có đèn lồng, thằng Ôxip thì ngồi đằng 


(1) Chủ cho thuê xe ngựa có tiếng ở Pêtecbua hồi ấy. 


76 


sau, ăn mặc quần áo đầy tớ nhà quan. 
Mình tưởng tượng lúc ấy cả bọn chúng 
kinh ngạc hỏi nhau: "Ai đấy nhỉ, cái gì 
đấy nhỉ?" Rồi thằng hầu mặc áo vàng 
choé vào. Ÿ £hẳng người bắt chước 
thằng  hẳu: "C6 ông - Tvan 
Alêchxandrôvich Khlextakôp lộ 
Pêtecbua đến, các ngài cho nghênh 
tiếp". Bọn chúng nó thô lỗ đẩn độn 
hiểu sao được câu "các ngài cho 
nghênh tiếp"! Ở nơi chúng, mỗi khi có 
thằng địa chủ ngốc nghếch nào đến thì 
nó chạy sồng sộc như gấu ấy vào thẳng 
phòng khách. Rồi mình tiến lại gần 
một cô ả xinh như mộng nào đó: "Thưa 
quý nương, tôi rất..." xoø hai tay uà cộc 
giày đánh bộp một cái Khạc, phù, 
nhổ, đói quá, bụng cứ cồn cào cả lên. 


LỚP VI 


KHLEXTAKÔP, ÔXIP RỒI BỒI 


KHLEXTAKÔP: - Thế nào? 


ÔXIP: 


- Họ mang thức ăn lên đấy. 


Tĩ 


KHLEXTARÔP: (Võ tay, nhảy nhảy trên ghế) - Họ cho 
ăn rồi! Họ cho ăn rồi! Họ cho ăn rồi! 

BỔI: (Mung khăn uè các đĩa, bát thức ăn) - 
Ông chủ bảo cho ăn lần này là lần chót 
đấy! | 

KHLEXTARÔP: - Hừ, ông chủ, ông chủ... Kệ xác ông 
chủ nhà anh! Có những món gì đó? 


BỒI: - Xúp và thịt quay. 
KHLEXTAKRÔE: - Sao, chỉ có hai món thôi à? 
BỒI: - Thế thôi. 


KHLEXTAKÔPE: - Láo thế thì thôi! Tao không ăn cái 
này. Bảo cho lão biết thế này là cái 
quái gì!... Ít quá. 

BỒI: - Không ít đâu; ông chủ bảo như thế 
cũng nhiều đấy. 

KHLEXTAKÔE: - Tại sao lại không có món xốt nào? 

BỔI: - Không có xốt. 

KHLEXTARÔP: - Vì lẽ gì không có? Lúc qua bếp, 
chính mắt tao trông thấy làm rất 
nhiều món. Sáng nay, ở phòng ăn, tao 
thấy hai người thâm thấp nào đó ăn cá 
chét và bao nhiêu món khác nữa. 


BỔI: - Có lẽ có mà cũng có lẽ không. 


78 


KHLEXTAKÔE: - Sao lại không? 

BỒI: - Không có thật. 

KHLEXTAKÔE: - Cá chét này, các món cá này, thịt 
băm rắn này, đâu?... 


BỒI: - Các món ăn ấy để cho khách hàng 
lịch sự hơn. 

KHLEXTAKÔE: - Mày là đồ ngu. 

BỒI: - Phải, tôi ngu. 


KHLEXTAKÔP: - Đồ chó đểu... Tại sao họ ăn được mà 
tao lại không được ăn? Vì lẽ quỷ gì, đồ 
trời đánh, mà tao lại không được như 
họ? Tao không phải là khách hàng 
như họ hay sao, hử? 


BỔI: - Rõ ràng là họ không như ông. 
KHLEXTARÔP: - Họ không như tao thế nào? 
BỒI: - Rất dễ hiểu! Ai cũng biết là họ trả 


tiền sòng phẳng. 

KHLEXTAKÔP: - Đồ dốt, tao không thèm cãi lý với 
mày nữa. (Cầm đĩa xúp ăn); xúp gì thế 
này? Nước lã đây chứ có phải xúp đâu: 
ăn chẳng ra vị gì, chỉ thấy hôi xì xì. 
Tao không ăn cái thứ xúp này, làm cho 
tao món khác. 


79 


BỒI: 


- Không ăn thì đưa đây. Ông chủ nói 
rằng nếu ông không ăn thì mặc kệ 
ông. 


KHLEXTARÔP: (Lấy tay giữ đĩa xúp) - Này, này, 


BỔI: 


thôi... để đấy anh, đồ ngốc; anh quen 
đối đãi với người khác như thế, nhưng 
người anh em ạ, tay này không phải 
như họ đâu nhé! Đừng trêu vào tay 
này nhé... Ấn. Trời, xúp khốn xúp nạn! 
(Tiếp tục ăn). Có lẽ chưa có một người 
nào trên thế giới lại chịu ăn cái món 
xúp như thế này. Không phải bơ mà 
lều bều toàn những lông gì ấy. (Cốt 
thịt gò). Ối, Øï, ối, gà quỷ gì thế này!... 
Đưa món thịt quay đây!.. Ôxip, còn 
thừa ít xúp, phần mày đấy. (Cốt thịt 
guay). Thịt quay gì mà thế này? 
Không phải thịt quay. 

- Không phải thịt quay thì là gì? 


KHLEXTAKÔP: - Thánh cũng không biết được là 


80 


món gì, nhưng chỉ biết rằng không 
phải thịt quay. Lưỡi rìu rán đây chứ 
không phải thịt. Ăn. Đồ bịp bợm, đổ 


khốn nạn, chúng nó cho người ta ăn 


BỒI: 


như thế đấy! Vừa ăn một miếng đã 
trẹo quai hàm. ấy ngón tay móc kẽ 
răng. Đồ chó má! Thật đai như vỏ cây 
ấy, không thể lôi ra được, ăn những 
món như thế này, răng mình đến sâu 
đen cả mất thôi; thật là đồ lường đảo! 
Lấy khăn lau môm. Không còn gì 
nữa à? 


- Không. 


KHLEXTAKÔE: - Đề khốn nạn! Đồ chó má! Một món 


xốt thôi cũng không có, bánh ngọt 
cũng không có. Thật là đồ ăn cướp, nó 
chỉ quen lột da khách hàng thôi. 


Bồi cùng Ôxip dọn dẹp bát đĩa mang ra. 


LỚP VII 


KHLEXTAKÔP rồi ÔXIP 


KHLEXTAKÔP: - Thật chẳng khác gì chưa ăn tí gì: 


ÔXIP: 


càng thấy thèm ăn tợn. Giá có ít tiền 
sai nó ra chợ mua bánh mì trắng thôi 
mà chén nhỉ! 

(Vào) - Dưới kia có ông thị trưởng nào 
ấy đến đang hỏi han điều tra gì về cậu. 


81 


KHLEXTARÔP: (Hoảng sợ) - Thôi, bỏ mẹ rồi! Lão chủ 


82 


chó má đã đi kiện rồi! Hay nó cho 
mình vào tù thực? Hử? Hay là, với một 
thái độ lịch sự, có lẽ ta cũng... không, 
không, không được, ở ngoài phố kia có 
bọn sĩ quan, có nhân dân đi lại nhan 
nhản, mình lại đang được mọi người 
chú ý tới, đang tán tỉnh một cô ä con 
chủ hiệu... Không, không thể ngồi tù 
được. Và lại, sao họ lại dám làm thật 
nhỉ. Mình có phải là lái buôn hoặc thợ 
thủ công đâu? Làm bộ can đảm, ưỡn 
ngực đứng thẳng. Rồi mình sẽ nói 
thẳng cho nó biết chứ lại: "Sao anh lại 
dám thế, hử?..." 

Nắm đấm ở cánh của quay. 
Khiextubhôp tái mặt, co rúm người lại. 


LỚP VIII 


Khilextabhôp, thị trưởng uè Đôpchinxky. 
Thị trưởng uào, dừng lại Ý 0à 
Khilextabhôp nhìn nhau một lúc, cả hai 
cùng sợ hỗi, trợn tròn mắt. 


THỊ TRƯỞNG: (Trấn tĩnh lại một chút, đứng nghiêm) 
- ôi xin cố lời kính chúc ông được 
mạnh khoẻ. 

KHLEXTAKÔP: (Chào) - Chào ông... 

THỊ TRƯỞNG: - Xin lỗi ông. 

KHLEXTAKÔP: - Không hề gì, 

THỊ TRƯỞNG: - Nhân danh là quan cai trị thành phố 
này, tôi có nhiệm vụ phải để ý chăm lo 
cho khách qua lại và những người 
đứng đắn tử tế khỏi bị ai áp bức hoặc 
làm phiền nhiễu... 

KHLEXTAKÔP: (Lúc đầu hơi ấp úng, nhưng sưu 
cũng nói ‡o) - Làm thế nào được?... Tôi 
không có tội... Tôi sẽ trả tiển, thực 
đấy... Tôi đợi tiền ở nhà quê gửi lên. 
(Bôpchinxky ở sau cửa thò đâu uào). 
Chính lão chủ mới là người có tội hơn: 
lão cho tôi ăn thịt rắn như gỗ ấy; còn 
xúp, không biết lão ném cái quỷ gì vào 
đấy, tôi phải hắt qua cửa sổ. Lão ta 
bắt tôi phải chịu đói đài suốt mấy 
ngày, chết đi được... Nước chè thì, quái 
thật, tanh sặc tanh sụa lên như mùi cá 
ấy chứ không phải mùi chè. Vì lẽ gì tôi 
lại phải... Lạ thật! 


83 


THỊ TRƯỞNG: (Sợ sệt ngộp ngừng) - Xin lỗi ông, thật 
không phải lỗi tại tôi. Ở ngoài chợ 
chúng tôi đây, bao giờ thịt bò cũng tươi 
ngon, do các bác lái thực thà, hạnh 
kiểm tốt, mang từ Khônmôgo đến bán. 
Tôi không biết thằng chủ đây mua thịt 
ở đâu về. Nhưng nếu có điều gì làm 
ông phật ý... thì... Xin mời ông theo tôi 
đọn đến một nơi khác ở ạ. 

KHLEXTARÔP: - Không, tôi không bằng lòng. Tôi 
biết nơi khác là chỗ nào rồi: Ông muốn 
cho tôi vào tù chứ gì! Nhưng ông có 
quyền gì hử? Ông lại cả gan dám làm 
thế à? Tôi đây này... Tôi làm việc quan 
ở Pêtecbua. Ra bộ hùng hổ. Tôi, tôi, 
tôi... 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Trời, hắn nổi giận ghê 
quá! Hắn biết tất cả rồi, mấy thằng 
nhà buôn khốn kiếp đã nói cho hắn 
biết rõ hết cả rồi! 

KHLEXTAKÔP: (Mạnh đạn lên) - Dù ông có mang tất 
cả lính tráng của ông lại đây, tôi cũng 
không đi đâu nhé! Tôi sẽ kêu thẳng 
lên quan thượng! Nắm tay đấm xuống 


84 


bàn. Ông đám làm gì nào? Ông đám 
làm gì nào, hử?... 

THỊ TRƯỞNG: (Đứng thẳng người, toàn thân rưn 
rẩy) - Xin ông tha cho, không nên làm 
hại tôi! Tôi có vợ, có con nhỏ... Không 
nên làm tôi bị khổ nhục. 

KHLEXTARÔP: - Không, tôi không bằng lòng. Lại 
thế nữa! Việc ấy có liên quan gì tới tôi! 
Vì ông có vợ có con mà tôi phải vào tù 
à, hay quá nhỉ! (Bôpchinxky ở ngoài 
của thò đầu nào rồi lại sợ hãi thụt đầu 
ra). Không, xin kính cẩn cám ơn ông, 
tôi không bằng lòng. 

THỊ TRƯỞNG: (fun sợ) - Chỉ vì tôi thiếu kinh 
nghiệm, trời, chỉ vì tôi thiếu kinh 
nghiệm. Tôi nghèo quá. Ông thử xét 
xem. Lương nhà nước cho không đủ 
tiền chè tiền đường. Của hối lộ cũng có 
một vài món đấy, nhưng chẳng đáng 
là bao, chỉ đủ mua món ăn gì đó hay 
một hai bộ quần áo mà thôi. Còn về 
mụ gái goá vợ một viên hạ sĩ quan, mụ 
bán hàng ấy, chắc họ đã trình ông 


rằng tôi đánh mụ ấy; đó là chuyện vu 


85 


cáo, tôi xin thể là họ vu cáo tôi. Bọn 
khốn kiếp chúng nó thù hằn tôi đã bịa 
ra việc đó; chúng là những đứa sẵn 
sàng hại tôi. 


KHLEXTAKÔE: - Thế thì sao? Tôi chẳng đính dáng gì 


với bọn chúng cả. (Suy nghĩ). Tôi 
không hiểu vì lẽ gì ông lại nói tới bọn 
khốn nạn ấy, và cái mụ gái goá vợ một 
viên hạ sĩ quan nào ấy... Vợ một viên 
hạ sĩ quan là một chuyện hoàn toàn 
khác, nhưng tôi ấy à, ông đừng có cả 
gan mà đánh tôi nhé. Đánh được tôi 
còn là khó... Lại thế nữa! Coi chừng 
đấy... Tôi sẽ trả, tôi sẽ trả tiền, nhưng 
hiện nay tôi không có. Tôi chẳng còn 
xu nào, vì lẽ đó nên tôi phải ngồi ở 
đây. 


THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Ồ, thằng cha thật láu cá! 


86 


Bịa chuyện tài thực! Hắn làm cho rối 
mù cả lên thế đấy! Chẳng hớ hênh chỗ 
nào. Thật không biết đằng nào mà dò 
được ý hắn. Được, ta thử xem ra sao! 
Cứ liều thử một cái, xảy ra chuyện gì 
thì xây. (Nói £o). Nếu thật ông cần tiền 


aay vật gì khác, thì đây, tôi xin sẵn 
sàng đưa hầu ông ngay. Bổn phận tôi 
là phải giúp đỡ khách qua lại. 

KHLEXTAKÔE: - Ông cho tôi vay, cho tôi vay ít tiền, 
tôi trả nợ ngay lão chủ quán. Tôi chỉ 
cần độ hai trăm rúp, hoặc ít hơn cũng 
được... 

THỊ TRƯỞNG⁄Ðưaư một tập giấy bạc) - Đúng hai 
trăm rúp đấy, thôi ông không cần phải 
đếm làm gì nữa. 

KHLEXTARÔEP: (Cầm tiền) - Xin cám ơn ông hết sức; 
về quê, tôi sẽ gửi trả ông ngay. Chẳng 
qua cũng là nhỡ nhàng thôi... Ông thật 
là một người tốt bụng. Thực khác với 
điều trước kia tôi tưởng. 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Phúc quát Hắn cầm tiển 
rồi. Bây giờ có lẽ mọi việc trôi chảy cả. 
Mình đã đưa cho hắn bốn trăm rúp 
chứ không phải hai trăm. 

KHLEXTARÔP: - Ê, Ôxip! Ôxip uèo. Gọi thằng bồi 
lên đây! (Nói uới thị trưởng uà 
Đôpchinxky). Kầa sao các ông lại đứng 
thế? Xin mời các ông ngôi. Nói uới 
Đôpchinxky. Ngồi đi chứ, xin mời ông. 


Xi 


THỊ TRƯỞNG: - Không sao, chúng tôi đứng như thế 
này cũng được. 

KHLEXTAKÔP: - Xin mời các ông ngồi. Bây giờ tôi 
thấy rõ ông thật là người thẳng thắn, 
niềm nở; lúc nãy tôi xin thú thực là tôi 
tưởng ông đến để đưa tôi... Nói uới 
Đôpchinxhy: Kìa, ngồi đi. Thị trưởng 
0ò Đôpchinxky ngôi. Bôpchinxky ở 
ngoài cửa lại thò đầu uào nghe 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Phải mạnh dạn lên chứt 
Hắn muốn người ta phải giữ bí mật, 
coi hắn như một người thường. Tốt 
lắm, ta cũng tìm chuyện nhăng nhít 
nói với hắn được: cứ vờ như hoàn toàn 
không biết hắn là ai. Nới £o. Tôi và 
anh Piôt Ivanôvich Đôpchinxky, địa 
chủ địa phương này, chúng tôi dạo 
chơi xem xét công việc, nhân tiện rẽ 
vào khách sạn này, xem chủ có tiếp 
đãi khách hàng tử tế không, vì tôi như 
thị trưởng khác, chẳng thiết gì đến 
chuyện đó, còn như tôi, ngoài công việc 
thị trưởng, tôi còn muốn làm theo lòng 
nhân đạo của Chúa để cho bất cứ 


88 


người trần ở đây cũng được tiếp đón 
chu đáo; được địp làm quen với ông, 
thật tôi như được Chúa ban phước cho 
vậy. 

KHLEXTAKÔP: - Tôi cũng rất vui mừng. Thú thật, 
không có ông, có lẽ tôi còn phải ở đây 
lâu nữa; thực không biết lấy gì trả họ. 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Phải, ngài cứ nói thế, 
không biết lấy gì trả! Nói to. Tôi đánh 
bạo hỏi ông điều này khí không phải, 
ông đi đâu, về miền nào đấy ạ? 

KHLEXTARÔE: - Tôi về tỉnh Xaratôp, về quê đấy ạ. 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng, nét mặt ra uẻ chế nhạo) - 
Về tỉnh Xaratôp. Nói thế mà không 
biết ngượng! Ồ, ta phải chú ý để phòng 
hắn ta mới được. Nới £o. Ông được về 
quê thú nhỉ. Bởỏi vì về việc đi đường thì 
người ta thường nối: một mặt thì phải 
cái khó chịu là chậm có ngựa, mặt 
khác lại có những trò tiêu khiển cho 
tâm hên. Nhưng tôi chắc là ông đi chơi 
đi bời thôi chứ gì? 

KHLEXTAKÔP: - Không, cụ bố tôi bắt phải về; ông 
lão phát cáu là vì đến tận bây giờ, ở 


89 


Pêtecbua tôi vẫn không được các quan 
trên nâng đỡ gì. Ông ấy tưởng cứ đến 
đây là lập tức được thưởng mề đay 
Viađimia ngay. Phải đâu thế, tôi cứ 
muốn mời ông cụ đích thân đến gõ cửa 
phòng giấy các quan kêu xin, thì sẽ 
biết. 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Thấy chưa, tài bịa thực 
thôi; lại đưa cả bố già ra nữa! (Nói to). 
Vậy ông đi lâu chứ? 

KHLEXTAKRÔP: - Quả thật, tôi không biết. Vì bố tôi 
là kẻ cố chấp ngu dốt, là một ông già 
cổ lỗ” không chịu được”. Tôi cứ nói 
thẳng cho ông ấy biết, chẳng cần gì: 
"Con không thể sống rời Pêtecbua 
được. Vì lẽ gì con lại phải phí cuộc đời, 
sống mãi với cái bọn nhà quê kia chứ? 
Ngày nay, người ta có những nhu cầu 
khác, tâm hồn con khao khát được 
hiểu biết, học tập...". 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Khéo giấu quanh thực! 


() Có bản in Quan thanh tra có mấy chữ "ông già cổ lỗ" này, có 
bản không. (xtarưi khren). 
(2) Nguyên văn: Kat brepno, như một đoạn gỗ, một chiếc xà gỗ. 


90 


Nói dối cứ lem lém! Vậy mà trông 
người thì thấp bé, mặt mũi chẳng có 
vẻ gì là đễ thương. Cứ búng một cái, có 
lẽ hắn cũng chết quay. Nhưng hãy 
khoan, tôi sẽ làm cho anh phải lộ tẩy. 
Tôi sẽ bắt anh phải phun chuyện ra 
nhiều hơn nữa! (Nói fo). Ông nhận xét 
rất đúng. Ở một cái xó hẻo lánh còn 
làm được trò gì? Ngay như ở đây: tôi 
làm việc đêm không ngủ, hết sức 
phụng sự tổ quốc, hy sinh tất câ không 
nề hà gì, thế mà chưa biết đến bao giờ 
mới được quan trên khen thưởng đấy. 
(Đưa mắt nhìn quanh căn phòng). 
Hình như phòng này cũng hơi ẩm thấp 
đấy nhỉ? 

KHLEXTARÔP: - Cái phòng khốn nạn, rệp lúc nhúc 
kinh người, tôi chưa hề thấy ở đâu như 
vậy: nó cắn tôi như chó cắn ấy. 

THỊ TRƯỞNG: - Tội thật! Một vị khách có học thức 
như vậy mà lại chịu đựng được cảnh 
rệp cắn ư? Cái giống rệp đê mạt bẩn 
thỉu đáng lẽ không nên để cho sinh ra 
ở đời, Hình như phòng lại tối lắm, có 
phải không? 


91 


KHLEXTARÔP: - Phải, tối ghê lắm; lão chủ có thói 
quen không cho thắp nến. Thỉnh 
thoảng, tôi muốn làm việc gì, muốn 
đọc sách, hay hứng lên muốn sáng tác 
thơ văn; nhưng không thể được chứ 
lại: phòng cứ tối như mực, như mực 
ấy. 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi đánh bạo hỏi ông... Nhưng thôi, 
tôi thật không xứng. 

KHLEXTARÔP: - Có việc gì thế? 

THỊ TRƯỞNG: - Thôi, thôi ạ, thật không đám, thật 
không xứng. 

KHLEXTAKRÔP: - Nhưng việc gì mới được chứ? 

THỊ TRƯỞNG: - Xin mạn phép ông... Nhà tôi có một 
căn phòng rất đẹp muốn để ông dùng, 
phòng sáng sủa yên tĩnh lắm. Nhưng 
thôi, tôi cảm thấy nếu được ông chiếu 
cố tới thì vinh dự cho tôi quá đấy ạ, 
tôi thực không xứng... Xin ông đừng 
giận. Tôi thể là thành tâm mời ông 
đến đấy ạ. 

KHLEXTAKÔE: - Trái lại, được ông mời, tôi hết sức 
vui lòng, xin nhận lời ngay; tôi được ở 
nhà riêng thì dễ chịu gấp mấy ở cái 
quán trọ này. 


92 


THỊ TRƯỞNG: - Chà, thật sung sướng quá! Vợ tôi 


chắc nó mừng lắm! Thưa ông, tính tôi 
như vậy: từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi đã 
biết quý khách, nhất là khách lại là 
người có học thức. Xin ông đừng nghĩ 
rằng tôi nói như vậy để nịnh hót. 
Không, tôi không có thói xấu ấy, tôi 
nói ra những ý nghĩ tự đáy lòng đấy ạ. 


KHLEXTARÔP: - Cám ơn ông vạn bội. Tôi cũng thế, 


BỒI: 


tôi không thích những người hai mặt 
đâu. Tính ông thực thà, ân cần, khiến 
tôi bằng lòng lắm; thú thực tôi không 
đòi hỏi gì, chỉ cần người ta đối với tôi 
tỏ ra tận tình và tôn trọng, tôn trọng 
và tận tình. 


LỚP IX 


Các uơi trên, thêm bồi quán trọ sau 
bôi là Ôxip; Bôpchinxky thò đầu qua 
cửa 


- Ông cho gọi tôi? 


KHLEXTAKÔP: - Phải, tính tiền. 


BỒI: 


- Mới đây tôi đã đưa cho ông một cái 
hoá đơn rồi. 


93 


KHLEXTAKÔP: - Tao không nhớ những hoá đơn lăng 
nhăng của mày. Cứ nói mồm thôi, bao 
nhiêu tiền? 

BỒI: - Hôm đầu tiên, ông sai dọn bữa trưa, 
hôm sau ông chỉ ăn món cá chét, rồi 
sau ông toàn ăn chịu cả. 

KHLEXTARÔP: - Đồ ngu, mày lại tính toán tỈ mỉ rồi. 
Tao hỏi mày tất cả là bao nhiêu kia 
mà? 

THỊ TRƯỞNG: - Xin ông không cần phải bận tâm, để 
sau trả nó cũng được. Nói uới bồi. Cút 

đi, rồi người ta sẽ tính với mày. 

KHLEXTAKÔP: - Phải đúng đấy. Bỏ tiên oào túi. Bồi 
ra. Bôpchinxby ở ngoài cửa thò đầu 
Uuào. 


LỚP X 


THỊ TRƯỞNG, KHLEXTAKÔP, ĐÔPCHINXKY 


THỊ TRƯỞNG: - Bây giờ, ông có muốn đi thăm vài cơ 
quan ở thành phố chúng tôi không ạ, 
như Viện tế bần hoặc các nơi khác. 

KHLEXTARÔP: - Nhưng ở đấy có gì? 


94 


THỊ TRƯỞNG: - Thế này ạ, ông sẽ xem xét chúng tôi 
tiến hành công việc như thế nào, xếp 
đặt trật tự ra sao... 

KHLEXTAKÔP: - Rất vui lòng, xin sẵn sàng. 
Bôpchinxky ngoài cửa lại thò đầu uào. 

. THỊ TRƯỞNG: - Nếu ông muốn, ta lại sẽ đến trường 
học quận, xem xét trật tự và cách 
giảng dạy khoa học ở chỗ chúng tôi 
như thế nào. 

KHLEXTAKRÔP: - Được, được. 

THỊ TRƯỞNG: - Sau nữa, nếu ông yêu cầu thăm nhà 
pha và nhà ngục thành phố, xin mời 
ông đến đấy để nghiên cứu xem chúng 
tôi đối đãi với phạm nhân như thế nào. 

KHLEXTAKÔP: - Thăm nhà tù làm gì? Ta đi xem 
Viện tế bầnhơn. 

THỊ TRƯỞNG: - Vâng, xin tuỳ ý ông. Ông có định 
dùng xe riêng không, hay cùng ngồi xe 
với tôi ạ? 

KHLEXTAKÔP: - Được, tôi cùng ngồi xe đi với ông 
hơn. 

THỊ TRƯỞNG: (Nói uới Đôpchinxhy) - Này Piôt 
Ivanôvich, bây giờ xe không còn chỗ 
cho anh ngồi nữa đâu. 


95 


ĐÔPCHINXKY: - Không hề gì, được thôi. 
THỊ TRƯỞNG: (Nói khẽ uới Đôpchinxky) - Nghe đây 


này: anh chạy ba chân bốn cẳng mang 
hai cái thư, đưa một cái cho ông 
Zemlianka ở Viện tế bẩn, còn một cái 
đưa cho nhà tôi. (Nói uới Khlextabôp). 
Xin ông cho tôi mạn phép viết vài chữ 
cho nhà tôi, để nó chuẩn bị tiếp đón 
khách quý ạ. 


KHLEXTAKÔP: - Viết làm gì cơ chứ?... Vả lại ở đây 


có mực, còn giấy thì không biết... Thôi, 
ông viết vào cái hoá đơn này vậy. 


THỊ TRƯỞNG: - Được, để tôi viết vào đấy. Vừa uiết 


96 


bừa nói riêng một mình. Thử xem sau 
một bữa chén với mấy chai bố, công 
việc sẽ ra sao! Mình có thứ rượu Bồ 
Đào Nha chính cống, trông thì rất 
xoàng, nhưng có thể quật ngã voi 
được. Có điều là phải tìm hiểu xem 
hắn ta như thế nào và đáng sợ đến 
mức nào. Viết xong lá thư đưa cho 
Đôpchinxky. Đôpchixky lại gần của, 
nhưng uừa lúc ấy cánh của đổ nhào uà 
Bôpchinxky nghe trộm ở bên ngoài cửa 
cũng ngũ bổ nhào trên sân bhấu theo 


cánh cửa. Mọi người cùng bêu lên. 
Bôpchinxky đúng dậy. 

KHLEXTAKÔP: - Thế nào? Có sây sát chỗ nào 
không? 

BÔPCHINXKY: - Không hề gì, không hề gì, không bị 
đau ở đâu cả, chỉ có mũi bị va hơi sưng 
thôi. Tôi sẽ lại chỗ ông Khrixtian 
Ivanôvich, ông ta có loại thuốc cao, 
dán vào là khỏi ngay. 

THỊ TRƯỞNG: (la hiệu trách móc Bôpchinxby. Sau 
nót uới Khiextakôp) - Không hề gì đâu. 
Xin phép ông, ta đi thôi! Tôi sẽ bảo 
đày tớ ông mang va-li đi. (Nói uới 
Ôxip). Này anh bạn, mang tất cả hành 
lý lại đẳng tôi nhé, nhà thị trưởng ấy, 
ở đây ai cũng biết chỗ, họ sẽ chỉ đường 
cho anh đi. Xin mời ông! (Nhường 
Khiextahôp đi trước, mình theo sau, 
nhưng lại quay lại trách mắng 
Bôpchixhy) - Khéo cái anh này! Không 
tìm chỗ nào khác mà ngã! Khi thật, 
sao lại ngã sóng xoài ở đây như thết 
(Đi ra, Bôpchinxky theo sau). 


Màn hạ. 


97 


HỒI THỨ BA 


Căn phòng như hồi đầu 
LỚP I 


Anna Andrêiepna, Maria Antônôpna, 
có bơi cùng đứng ở của số như cuối 
hồi thứ nhất. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Thế là đợi đúng một giờ rồi; 
chỉ tại cái thói õng ẹo làm đỏm ngu 
ngốc của mày mà ra cả; đã ăn mặc 
chỉnh tề rồi, nhưng mày còn đủng đỉnh 
mãi kia... Đáng lẽ tôi không nên nghe 
cái con này một tí nào mới phải. Tức 
thật! Chẳng có ma nào cả, như là 
chúng nó cố ý trêu chọc mình! Có lẽ 
chúng nói chết tiệt cả rồi chắc. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Mợ ạ, chỉ độ hai phút nữa là 
mình biết hết thôi, thực đấy. Con 


98 


Apđôtia trở về ngay bây giờ đấy mà. 
(Nhìn qua cửa sổ uà bêu). Kìa, mẹ ơi, 
mợ ơi! Có ai đi kia, ở cuối phố kia kìa. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Ai đi đâu nào? Mày thì suốt 
đời chỉ tưởng tượng; ừ mà có người đi 
thật. Ai đi kia ấy nhỉ? Người thâm 
thấp... mặc lễ phục... ai đấy nhỉ? Hử? 
Tức quá đi mất! Không biết ai đấy 
nhỉ? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Bác Đôpchinxky đấy, mợ ạ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Bác Đôpchinxky nào? Mày 
lúc nào cũng chỉ nghĩ những cái vớ vẩn 
như thế thôi! Không phải bác 
Đôpchinxky tị nào. (Lấy khăn tay uấy). 
Này, bác kia, chạy lại đây, nhanh lên! 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Đúng rồi mợ ạ, bác 
Đôpchinxky. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Đấy, mày chỉ muốn cố tình 
ga ngạnh với tao thôi. 
Người ta đã bảo mày là không phải 
bác Đôpchinxky mà. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Chẳng phải là gì kia? Chẳng 
phải là gì kia, mợ? Mợ nhìn xem, 
chính là bác Đôpchinxky. 


99 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Ờ phải, bác Đôpchinxky, bây 


giờ tao thấy rồi; mày còn cãi làm gì 
nữa hủ? (Kêu qua cửa sổ). Nhanh lên, 
nhanh nữa lên! Anh đi như rùa ấy. 
Này thế nào, họ ở đâu? Hử? Cứ đứng ở 
đấy nói cũng được. Thế nào, nghiêm 
lắm hả? Sao? Còn nhà tôi, nhà tôi 
đâu? Bỏ cửa số, lùi lại một chút, giận 
đữ. Đồ ngu đến thế thì thôi: nó chưa 
vào đến phòng thì cấm mở miệng nói 
câu gì! 


LỚP II 


Các uai trên, thêm Đôpchinxhy 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Thế nào, xin anh nói đi chứ: 


100 


anh không biết xấu hổ à? Tôi tin cậy 
anh, coi anh là người tử tế nhất trong 
cả bọn: bất thình lình, họ bỏ đi cả, anh 
cũng theo đuôi họ nốt! Thế là đến bây 
giờ tôi vẫn chưa tìm được ai để hỏi rõ 
đầu đuôi cả! Anh không biết ngượng à? 
Tôi đỡ đầu cho thằng Vanieska và con 
Lizanka nhà anh, vậy mà anh đối xử 
với tôi như thế đấy. 


ĐÔPCHINXKY: - Thưa bà mẹ đỡ đầu cháu, tôi xin 
thề rằng đã chạy hết tốc lực, bở hơi tai 
để đến hầu bà đây. Kính chào cô, cô 
Marla Antônôpna. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Chào bác, bác Piôt 
lvanôvich. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Này thế nào? Kể đi chứ: 
đằng ấy có chuyện gì, tình hình như 
thế nào? 

ĐÔPCHINXHY: - Ông Antôn Antônôvich gửi bà bức 
thư. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Phải, nhưng Ngài là người 
như thế nào? Nguyên soái phải không? 

ĐÔPCHINXKY: - Không, không phải nguyên soái, 
nhưng cũng chẳng kém cạnh gì một vị 
nguyên soái. Ngài học rộng và ăn nói, 
cử chỉ sang trọng quá đi mất! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - À! Thế là cái người mà họ 
viết thư báo cho nhà tôi đấy. 

ĐÔPCHINXKY: - Đúng đấy. Tôi và Piôt Ivanôvich 
khám phá ra được Ngài trước tiên. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Vậy anh kể đi: việc gì, tình 
hình thế nào? 


101 


ĐÔPCHINXKY: - Vâng, nhờ trời, mọi việc đều êm đẹp 
cả. Lúc đầu' Ngài tiếp ông nhà cũng 
hơi có vẻ nghiêm khắc, giận dữ, vâng, 
Ngài nổi nóng, nói rằng ở khách sạn 
cái gì cũng tổi, tuyên bố là không đến 
chỗ ông nhà, không muốn ngồi tù thay 
cho ông nhà, nhưng sau Ngài biết ông 
nhà không có lỗt gì, và câu chuyện 
giữa hai người trở nên thân mật hơn, 
thế là lập tức Ngài đổi ý, và nhờ trời, 
mọi việc đều trôi chảy cả. Bây giờ mọi 
người đi thăm Viện tế bản... Nhưng 
này bà ạ, tôi xin nói thực là có lúc ông 
Antôn Antônôvich tưởng có đứa nào bí 
mật tố cáo; chính tôi cũng hơi run. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Anh thì việc gì phải sợ? Anh 
có phải là công chức đâu. 

ĐÔPCHINXKY: - Bà biết đấy, khi một vị quan tai 
to mặt lớn nói thì làm gì mà chẳng 
phát sợ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Cái ấy thì... những chuyện 
ấy thực là khỉ quá; anh nói đi, Ngài 
thế nào? Già hay trẻ? 


ĐÔPCHINXKY: - Trẻ, trẻ măng, độ hăm ba tuổi, 


102 


nhưng ăn nói hoàn toàn như một vị 
lão thành. Ngài nói: "Được, tôi sẽ đến 
chỗ này, tôi sẽ đến chỗ kia..." (Vung 
tay). Ngài cứ nói như thế một cách rất 
hay. Ngài bảo: "Tôi thích viết, thích 
đọc sách, nhưng bị trở ngại..." Ngài 
bảo: "Vì phòng hơi tối". 

ANNA ANĐRÊIEPNAa: - Thế tóc Ngài thế nào: đen 
hay vàng? 

ĐÔPCHINXKY: - Không, tóc ngài màu nâu nhạt, mắt 
ngài tỉnh như mắt chuột, làm cho 
người ta nhìn thấy đâm luống cuống. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Không biết ông ấy viết gì cho 
tôi đây. Đọc: "Mợ yêu, tôi vội báo cho 
mợ biết là đã có lúc tình hình tôi rất 
đáng lo, nhưng, nhờ trời rủ lòng 

“ thương, hai quả dưa gang muối và nửa 
đĩa trứng cá một rúp hai mươi nhăm 
kô-pêch..." (Đừng izj). Tôi chẳng hiểu 
gì cả, sao lại có dưa gang muối và 
trứng cá ở đây nhỉ? 

ĐÔPCHINXKY: - Trong lúc vội ông Antôn 
Antônôvich viết tạm trên một mảnh 
giấy lộn, một mảnh hóa đơn tính tiển 
gì đấy ạ. 


103 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - À phải, đúng thế. (Đọc tiếp) 
"nhưng, nhở trời rủ lòng thương, có lẽ 
mọi việc sẽ êm đẹp cả. Mợ hãy sửa 
soạn nhanh một căn phòng cho vị 
khách quan trọng này, cái phòng 
tường dấn giấy vàng ấy. Không nên 
làm thêm món gì vào bữa ăn chiều cho 
phiền, vì chúng tôi sẽ đánh chén ở 
Viện tế bản, chỗ ông Actêmy 
Eilippôvich. Nhưng cần phải có nhiều 
rượu vang; bảo lão chủ hiệu Apđdulin 
gửi cho mình thứ thượng hạng ấy; nếu 
nó không cho mang đến, tôi sẽ đến lục 

_tung cả hầm nhà nó lên. Mợ yêu quý, 
hôn bàn tay xinh xinh của mợ, Antôn 
Xkvôznich Ðmukhanôpxky của mợ..." 
Ối trời! Thế này thì phải nhanh lên 
mới được! Này, có đứa nào đấy không? 
Miska! 

ĐÔPCHINXKY: (Chạy ra phía của, bêu) - Miskal 
Miska! Miska! (Msẻèaø uào). 

ANNA ANĐREIEPNA: - Nghe đây này: mày chạy 
quàng đến nhà ông Apdulin... thôi, 
hãy đợi đấy, tao viết thư đưa cho mày. 
Ngôi uào bùn uừa uiết uừa nói. Mày 


104 


đưa cái thư này cho thằng đánh xe 
Xiđo bảo nó chạy ngay đến nhà ông 
chủ hiệu Apđulin và mang rượu vang 
về đây. Còn mày, đi sửa soạn ngay căn 
buồng đón khách cho tử tế. Dọn 
giường, lấy chậu rửa mặt, mọi thứ, 
nghe không? 

ĐÔPCHINXKY: - Còn tôi, bà Anna Andrêiepna ạ, tôi 

chạy nhanh xem họ đang lại thăm 
đằng ấy thế nào nhé. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Đi đi, đi đi, tôi không giữ 
anh đâu. 


LỚP III 


Anna Andrêiepna và Maria 
Aniônôpna 

ANNA ANĐREIEPNA: - Này, Masenka, bây giờ mày 
với tao phải đi trang điểm đi. Ngài là 
con người ở thủ đô lại chứ có phải chơi 
đâu, lạy trời phù hộ cho ngài đừng chê 
cười gì mình. Mày mặc cái áo màu 
xanh da trời viền đăng ten nhỏ ấy, 
trông được đấy. 


105 


MARIA ANTÔNÔPNA: - Ối mợ ơi, áo xanh da trời ấy 
à! Con không thích tí nào cả; bà 
Liapkina Tiapkina cũng mặc áo màu 
xanh da trời. Không, con mặc cái áo 
nào màu sắc sỡ ấy, đẹp hơn cơ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Màu sặc sỡ! thực mày cứ mở 
miệng ra là rình cãi lại tao. Mày mặc 
áo xanh đa trời đẹp hơn, vì tao muốn 
mặc áo màu vàng nhạt cơ mà; tao rất 
thích màu vàng nhạt. 

-MARIA ANTÔNÔPNA: - Ứ ừ, mợ ạ, mợ mặc áp màu 
vàng nhạt không hợp. 

ANNA ANĐRÊEIEPNA: - Tao mà mặc áo màu vàng 
nhạt không hợp à? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Không, con đánh cuộc với 
mợ rằng không hợp: cặp mắt phải đen 
nhánh thì mặc áo màu vàng nhạt mới 
hợp chứ. 

ANNA ANĐRÊIEPNa: - Hay chưa, thế mắt tao không 
đen à? Đen nhánh đi đến đâu ấy chứ. 
Mày nói ngu đến thế thì thôi! Tao bói 
bài bao giờ cũng được bà Đầm chuỗn 
mà mắt tao lại không đen sao được. 


106 


MARIA ANTÔNÔPNA: - Ứừ, mợ ạ, mợ là bà Đầm tim 
thì đúng hơn”), 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Mày nói ngu lắm, ngu như 
lợn! Tao không bao giờ là bà Đầm tim 
cả. Hai mẹ con cùng ra một cách Uội 
uã. Mụ Anna Andrêiepna uẫn nói 
trong hậu trường. Đỗng dưng nó lại vồ 
vĩnh”, như thế đấy! Bà Đầm tim! Có 
trời biết thế là cái gì! #fai mẹ con uừa 
ra thì cửa mở, uà Miska uào quét nhà. 
Ôxip uai uác 0d-l ouào một cửa khác. 


LỚP IV 


MIiSKA VÀ ÔXIP 


ÔXIP: - Để đâu được, hử? 


(1) Những người mê tín thường cho rằng bói bài được con bài Đầm 
chuồn (Q chuồn, Q tép) là may về danh vọng, được con bài Đầm tim 
là may về tình duyên. Ý mụ Anna muốn nói vì mụ có sắc đẹp nên 
được quan trên chú ý, được có danh vọng. Con gái mụ muốn nói 
mỉa rằng vì mụ lẳng lơ nên mới bói được con bài Đầm tim. Đây là 
một nét trào phúng rất tế nhì của Gôgôn. 

(2) Ý mụ Anna muốn nói là con gái muốn chim quan thanh tra 
nhưng lại vờ vĩnh đổ cho mụ lẵng lơ. 


107 


MISKA: 
ÔXIP: 


MISKA: 
ÔXIP: 
MISKA: 


ÔXIP: 


MISKA: 
ÔXIP: 


MISKA: 


ÔXIP: 
MISKA: 


ÔXIP: 


MISKA: 


108 


- Đây, bố ơi, để đây. 

- Khoan, để tao thổ cái đã. Mẹ kiếp! 
Bụng rỗng! vác cái gì cũng thấy nặng. 

- Này, bố ơi, quan nguyên soái Ngài 
sắp tới có phải không? 

- Quan nguyên soái nào? 

- Ông chủ bác ấy mà. 

- Chủ tao ấy à? Có phải nguyên soái 
nguyên siếc gì đâu? 

- Không phải nguyên soái thực à? 

- Phải, nguyên soái, nhưng mà về mặt 
khác kia. 

- Thế nghĩa là to hơn hay nhỏ hơn một 
quan nguyên soái thực? 

- To hơn. 

- À ra thế! Thảo nào ở đây cứ cuống 
cuồng cả lên. 

- Này chú, nghe đây: anh xem chú mày 
cũng có vẻ nhanh nhu, chú mày sửa 
soạn cho anh cái gì để chén chứ. 

- Nhưng, bố ơi, chưa làm xong mòn gì 
để thết bố cả. Những món ăn xoàng thì 
có lẽ bố không xơi được. Khi nào ông 


ÔXIP: 


MISKA: 


ÔXIP: 


MISKA: 


chủ bố ngồi ăn, thì họ cũng sẽ mời bố 
ăn như ông chủ của bố. 

- Nhưng, này, món ăn thường có 
những gì? 

- Xúp bắp cải, cháo bột kiều mạch đặc, 
bánh ngọt. 

- Được, cứ cho tao ăn xúp bắp cải, cháo 
bột kiểu mạch đặc, bánh ngọt. Không 
hề gì: Tao ăn ráo được. Nào, giúp tao 
một tay khiêng cái va-H này! Thế nào, 
đằng này cũng có cửa ra vào đấy chứ? 

- Có, Cả hai mang va-Ìi vào một cái 
phòng bên cạnh. 


LỚP V 


Lính cảnh sát mỏ rông hai cánh cửa. 
Khilextahôp uào, theo sau là thị trưởng 
rồi đến uiên quản lý Viện tế bần, kiểm 
học, Đôpchinxhy, Bôpchinxhy trên mũi 
có dán lá thuốc cao. Thị trưởng chỉ 
cho bọn cảnh sát thấy một mẩu giấy 
trên sàn, bọn này uội uàng chạy đến 
xô đẩy nhau đi nhặt mẩu giấy. 


109 


KHLEXTAKÔP: - Các cơ quan công sở khá lắm. Tội 
lấy làm thích thú rằng ở đây các ông 
thường chỉ dẫn cho khách qua lại xem 
mọi chỗ trong thành phố. Ở các nơi 
khác, họ chẳng cho tôi xem gì. 

THỊ TRƯỞNG: - Ở các thành phố khác, xin mạn phép 
báo cáo để ông rõ, các viên thị trưởng 
và các quan chức chỉ chăm lo đến 
quyền lợi riêng của họ. Nhưng ở đây, 
có thể nói rằng chúng tôi không có ý 
nghĩ gì khác hơn là cai trị được tốt, 
làm việc sốt sắng để xứng đáng được 
quan trên chú ý tới thôi ạ. 

KHLEXTARÔP: - Bữa ăn sáng vừa rồi thực ngon 
tuyệt, tôi ăn ra ăn. Thường ngày các 
ông vẫn ăn như thế chứ? 

THỊ TRƯỞNG: - Chúng tôi sửa soạn bữa ăn như vậy, 
mục đích chỉ để tiếp đãi vị khách quý 
đấy ạ. 

KHLEXTAKÔP: - Tôi thích chén lắm. Ta sống ở trên 
đời chỉ cốt để hái những bông hoa 
khoái lạc. Ta ăn cái món cá gì ấy nhỉ? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Chạy lại) - Dạ, cá thu nạc 
muối đấy ạ! 


110 


KHLEXTAKÔP:- Ngon tuyệt. Chúng ta ăn ở đâu thế 
nhỉ? Có phải ở nhà thương không? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Thưa đúng đấy ạ, ở Viện 
tế bần. 

KHLEXTAKÔE: - Phải, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, ở đấy 
có nhiều giường. Thế những người ốm 
khỏi rồi chăng? Hình như, ở đấy bệnh 
nhân cũng không nhiều. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Chỉ còn độ mươi người 
thôi ạ, không hơn; những kẻ khác khỏi 
tất cả rồi. Họ khỏi là vì ở đây vốn đi có 
nền nếp qui củ. Điều này có lẽ ông 
tưởng khó lòng tin được: từ khi tôi 
được cử ra phụ trách, thì tất cả những 
người ốm, như ruổi ấy, đều khỏi hết. 
Bệnh nhân vừa đến trạm phát thuốc 
đã khỏi rồi, họ khỏi do kỹ luật, do liêm 
khiết hơn là do thuốc men. 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi mạn phép báo cáo ông rõ là 
trách nhiệm làm quan đứng đầu 
thành phố khiến tôi rối beng cả đầu 
óc! Phải trông coi biết bao công việc, 
nào giữ vệ sinh thành phố, nào chữa 
cháy, sửa sang mọi chỗ... tóm lại người 
thông minh nhất đời cũng phải rối cả 


111 


ruột lên, nhưng ơn nhờ Bề trên, tất cả 
mọi việc đều được tiến hảnh một cách 
như ý cả. Tôi chắc rằng một ông thị 
trưởng khác chỉ nghĩ đến bổng lộc 
riêng; nhưng còn tôi, xin ông tin cho 
rằng ngay đến khi lên giường nằm 
ngủ, tôi cũng vẫn luôn luôn suy nghĩ: 
"Lạy Chúa, xin Chúa làm thế nào để 
quan trên thấy được sự sốt sắng của 
con và được hài lòng"... Quan trên có 
khen thưởng tôi hay không, cố nhiên 
cái đó tuỳ lượng các quan, nhưng ít ra 
lương tâm tôi cũng được yên ổn. Khi 
thành phố được trật tự, mọi việc xếp 
đặt đâu ra đấy, khi phố xá được quét 
dọn sạch sẽ, khi tù nhân được giam 
giữ cẩn thận, khi có ít những kẻ say 
rượu... thì tôi còn muốn gì nữa cơ chứ? 
Thật thế, tôi xin thể rằng tôi không 
ham gì quyền thế, danh vọng. Cố 
nhiên, danh vọng cũng đáng thèm 
khát thực, nhưng so với đạo đức con 
người thì danh vọng chỉ là tro bụi, là 
hư vinh thôi ạ. 

ACTÈMY FILIPPÔVICH: (Nói riêng) - Thế đấy, 
thằng cha lười chảy thây, nhưng đến 


112 


khéo mồm khéo miệng, thật cũng là 
cái tài trời chol 

KHLEXTARÔP: - Đúng đấy. Thú thực là chính tôi 
nhiều lúc cũng muốn làm con người 
văn vẻ một cái: có lúc tôi viết văn xuôi, 
nhưng có lúc thì nhảy vào làm thơ 
nữa. 

BÔPCHINXKY: (Nói uới Đôpchinxky) - Đúng, thật là 
đúng quá, anh Piôt Ivanôvich ạ. Có 
được những nhận xét như vậy... rõ ra 
người đã nghiên cứu khoa học. 

KHLEXTAKÔP: - Xin cho tôi biết: ở đây các ông có trò 
gì tiêu khiển không nhỉ, có hội nào có 
thể đến đấy chơi bài được, chẳng hạn, 
không nhỉ? 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Hừm! Chúng tôi biết rồi 
ngài ạ, ngài định đò dẫm ai thế! Nói 
to. Đội ơn Bề trên, ở đây chúng tôi 
không hề nghe thấy nói tới các hội như 
vậy. Tôi chưa hề cầm tới quân bài bao 
giờ: tôi cũng không biết người ta chơi 
bài ra sao nữa. Không bao giờ tôi nhìn 
thấy cỗ bài mà lại có thản nhiên được. 
Nếu bất chợt trông thấy quân bài Tây 


113 


vuông!” hay một quân bài nào khác, là 
tôi thấy tởm, chỉ muốn nôn mửa! Có 
một bận, muốn làm cho các cháu vui, 
tôi lấy cỗ bài bầy nhà, thế là sau đó cả 
đêm tôi nằm mê chỉ toàn thấy những 
con bài khốn kiếp ấy. Trời ơi, sao 
người ta lại có thể tiêu phí thì giờ vàng 
ngọc vào quân bài lá bạc thế nhĩ! 


LUKA LUKICH: (Nói riêng) - Thằng khốn nạn, hôm 


kia chơi bài ở nhà mình, nó xơi gọn 
của mình một trăm rúp. 


THỊ TRƯỞNG: - Tôi thích dùng thì giờ ấy để làm lợi 


cho quốc gia hơn. 


KHLEXTAKÔP: - Này, không, như vậy kể cũng khi 


sai đấy... Tất cả vấn để là ở chỗ ta 
đứng về mặt nào mà xét các việc đánh 
bài đánh bài đấy thôi. Tỉ dụ như, đáng 
lẽ phải đặt cược gấp đôi gấp ba mà ta 
lại bỏ ván bài không đánh... như vậy 
thì, cố nhiên... Không, nói thế chứ, 
thỉnh thoảng đánh ;chơi cũng khoái 
lắm. 


{1) Quân bài “K vuông". 


114 


khéo mồm khéo miệng, thật cũng là 
cái tài trời cho! 

KHLEXTAKÔP: - Đúng đấy. Thú thực là chính tôi 
nhiều lúc cũng muốn làm con người 
văn vẻ một cái: có lúc tôi viết văn xuôi, 
nhưng có lúc thì nhảy vào làm thơ 
nửa. 

BÔPCHINXKY: (Nói uới Đôpchinxky) - Đúng, thật là 
đúng quá, anh Piôt Ivanôvich ạ. Có 
được những nhận xét như vậy... rõ ra 
người đã nghiên cứu khoa học. 

KHLEXTAKÔPE: - Xin cho tôi biết: ở đây các ông có trò 
gì tiêu khiển không nhỉ, có hội nào có 
thể đến đấy chơi bài được, chẳng hạn, 
không nhỉ? 

THỊ TRƯỞNG: (Nói riêng) - Hừm! Chúng tôi biết rồi 
ngài ạ, ngài định đò dẫm ai thế! Nói 
to. Đội ơn Bề trên, ở đây chúng tôi 
không hề nghe thấy nói tới các hội như 
vậy. Tôi chưa hề cầm tới quân bài bao 
giờ: tôi cũng không biết người ta chơi 
bài ra sao nữa. Không bao giờ tôi nhìn 
thấy cỗ bài mà lại có thản nhiên được. 
Nếu bất chợt trông thấy quân bài Tây 


113 


LỚP VI 


CÁC VAI TRÊN, thêm ANNA ANĐRÊIEPNA uẻ 
MARIA ANTÔNÔPNA 


THỊ TRƯỞNG: - Xin giới thiệu gia đình tôi: đây là 
nhà tôi và cháu gái. 

KHLEXTARÔP: (Cứi chào) - Thưa bà, tôi rất sung 
sướng được cái hân hạnh đặc biệt gặp 
bà. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Dạ, chúng tôi còn vui mừng 
hơn khi được gặp một người như tôn 
ông... 

KHLEXTAKÔP: (Điệu bộ giả tạo) - Xin lỗi bà, trái 
hẳn lại, tôi mới là người vui mừng hơn. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Đâu phải thế! Ông nói như 
thế thực là quá khen chúng tôi. Xin 
rước ông ngồi ạ! 

KHLEXTARÔP: - Được đứng bên cạnh bà đã là hạnh 
phúc lắm rồi; nhưng, nếu bà 
muốn thì tôi xin ngồi ạ. Được ngồi gần 
bà tôi sướng quá đấy ạ. 


11õ 


ANNA ANĐRÉIEPNA: - Xin lỗi ông, quả thực tôi 
: không dám nhận những lời quá khen 
của ông. Ông quen ở thủ đô, nay phải 
đi voay-ya-dơ', chắc khó chịu lắm đấy 

nhỉ? 

KHLEXTAKÔP: - Thực khó chịu quá sức tưởng 
tượng. Tôi quen sống trong cái xã hội 
thượng lưu, cøœmnpreneuous”, vậy mà 
bỗng phải đi đường xa: nào hàng quán 
bẩn thỉu, nào dân đen ngu dốt tối 
tăm... Xin thú thực là nếu không gặp 
được dịp may mắn như thế này... (0hìn 
hÿ Anna Andrêtepna 0à làm điệu bộ 
giả tạo trước mặt mụ), nó đền bù lại 
tất cả... 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Như vậy quả thực ông phải 
vất vả, khó chịu nhiều lắm. 

KHLEXTARÔP: - Nhưng thưa bà, trong giờ phút 
này, tôi lại thấy rất dễ chịu. 


(1) Mụ Anna bắt chước quý tộc Nga là những người hay nói tiếng 
Pháp nhưng mụ lại nói "tiếng bồi" và phát âm không đúng Voa-ya- 
đơ tức là Voyage là cuộc du hành, đi nơi này nơi khác 

(2) Tiếng Pháp trong nguyên bản: "bà hiểu không? " Khiextakôp 
cũng sính nói lai, nhưng ý có học đôi chút nên phát âm đúng hơn 
mụ Ânna. 


116 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Ông cứ nói quá! Ông làm 
vinh dự cho tôi nhiều lắm, tôi thật 
không xứng chút nào. 

KHLEXTARÔP: - Vì lẽ gì không xứng kia ạ? Thưa bà, 
bà rất xứng đáng... 

ANNA ANĐREIEPNA: - Tôi ở chốn quê mùa... 


KHLEXTARÔP: - Nhưng, thưa bà, thôn quê cũng có 
những dòng sông nhỏ, những trái đổi 
xinh chứ. Tất nhiên ai lại đi so sánh 
thôn quê với Pêtecbua! Chà, Pêtecbua! 
Thực đấy, đời sống ở thủ đô sao mà... 
Có lẽ bà tưởng tôi là một anh thư ký 
nhì nhằng; không, quan vụ trưởng là 
bạn thân với tôi đấy. Ngài vỗ vai tôi 
thế này này, nói: "Người anh em, lại 
đằng nhà ăn với mình"! Mỗi ngày tôi 
chỉ đến vụ có hai phút, để ra lệnh làm 
như thế này, làm như thế kia! Ở đấy 
đã có một viên công chức, một anh 
thạo việc bàn giấy, cứ cầm bút xoay 
một cái là xoạch, xoạch... thảo như bay 
tất cả công văn cho tôi. Họ muốn cử tôi 
làm quan phó đoàn tuyển cử?, Nhưng 


(1) Nguyên văn là kôlêcxky axetxor, một chức quan hạng thứ tám, 
"quan bát phẩm". Nên chú ý là, như tất cả các anh nói khoác, 


117 


tôi nghĩ nhận chức ấy làm quái gì. Lại 
còn một thằng hầu lức nào cũng cầm 
bàn chải chạy theo khi tôi lên cầu 
thang: "Ông Ivan Alâchxandrôvich, 
cho phép con đánh giầy hầu ông". (Nói 
Uớt 0uiên thị trưởng). Kìa, sao các ông 
lại đứng thế? Xin mời các ông ngồi! 

THỊ TRƯỞNG: - Dạ, theo ngạch bậc, chúng tôi phải 
đứng ạ. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Chúng tôi đứng cũng 
được ạ 

LUKA LUKICH: - Ông cứ mặc chúng tôi, xin đừng 
bận tâm ạ. 

(Cùng nói) 

KHLEXTAKÔP: - Không cần ngạch bậc, lễ nghi gì cả, 
mời các ông cứ ngồi. (Thị trưởng uờ cả 
bọn ngồi. Tôi không thích lễ nghỉ 
phiền phức đâu nhé: trái lại, bao giờ 
tôi cũng cố tìm cách lẩn tránh cho 
không ai biết mình. Nhưng không tài 
nào lẩn được chứ lị, không biết làm 


Khlextakôp nói rất mâu thuẫn. Chức quan này chỉ bằng chức của 
Ammôt, viên chánh án (xem Hỏi IV, Lớp III} kém chức chủ Sự bưu 
vụ. Khlextakôp còn nói mình là bạn một viên võ quan nhỏ. Nhưng ở 
nhiều chỗ khác, Khlextakôp lại nói khoác mình là quan rất to. 


118 


cách nào! Tôi vừa có mặt ở đâu, đã 
thấy có người nói "Kìa ông Ivan 
(Alêchxandrôuich) đi kia kìa. Có lần họ 
lại tưởng tôi là tổng tư lệnh. Thế là 
bọn lính từ trong bốt vội vàng nhảy xổ 
ra, bểng súng chào. Sau đó, viên sĩ 
quan, vốn biết tôi lắm, nói với tôi rằng: 
"Kìa, người anh em, thế mà bọn mình 
cứ tưởng lầm đằng ấy là tổng tư lệnh". 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Thế kia đấy! 

KHLEXTARÔP: - Tôi quen nhiều đào hát đẹp lắm, vì 
tôi cũng có đi xem nhiều vỏ ca kịch 
vui... Tôi thường gặp các nhà văn. Tôi 
là bạn cánh hẩu với Puskin”, Nhiều 
lần, tôi bảo hắn ta: "Thế nào, người 
anh em Puskin?" Hắn ta trả lời: "Bình 
thường, người anh em ạ, vẫn như mọi 
khi thôi"... Hắn là con người rất độc 
đáo. 


ANNA ANĐREIEPNA: - Như vậy là ông cũng viết 
văn nữa kia à? Làm nhà sáng tác chắc 
thú vị lắm thì phải. Chắc ông cũng gửi 
bài đăng trên các tạp chí chứ? 


KHLEXTAKRÔPE: - Phải, tôi cũng có cho đăng trên các 


(1) Puskin (1799 - 1837): đại thí hào Nga 


119 


tạp chí nhiều bài. Tôi viết nhiều tác 
phẩm lắm: (Đớm cưới chàng Figarô; 
Rôbe, con quỷ; NormaJ⁄”. Tôi không 
nhớ tên nhiều tác phẩm khác. Tôi viết, 
mọi tác phẩm cũng là do tình cờ thôi. 
Tôi có muốn viết đâu, nhưng ban giám 
đốc nhà hát bảo tôi: "Người anh em, 
làm ơn viết cho tôi cái gì đi chứ!" Tôi 
nghĩ thầm: "Được lắm, người anh em 
ạ!" Thế rồi hình như chỉ một buổi tối 
là tôi viết xong tất cả, ai cũng phải 
kinh ngạc. Tôi suy nghĩ thực dễ đàng 
lạ làng. Tất cả những tác phẩm ký tên 
nam tước Brambêut, #rêgat Naởietda, 
Tìn nhanh Mạc-tư-bhoa... tất cả đều 
do tôi viết? 


(1) Đám cưới chàng Figarô: vở nhạc kịch cửa Môza viết theo hài 
kịch bất hủ cùng tên của Bômacse, một nhà viết kịch Pháp thế ký 
XVIII. (Có bản chú thích: đây là Khlextakôp muốn nói tới vở hài kịch 
của Bômacse chứ không phải vở nhạc kịch của Môza). Rôbe con 
quỷ. nhạc kịch của Mayecbe. Norma: nhạc kịch của Benlini. Hai vở 
Kịch dưới, thời ấy chưa được phổ biến ở Nga, nhưng vở trên đã được 
rất nhiều người biết. Khlextakôp nhận liều là của minh tất cả. 

(2) Nam tước Brambêut (1818 - 1858): nhà văn và nhà báo ủng hộ 
chế độ Nga hoàng. - Frêgat Nađietđa: tiểu thuyết của Maclinxky, hồi 
ấy được rất nhiều người đọc. Tin nhanh Mạc-tư-khoa: tạp chí xuất 
bản từ 1824 đến 1834 


120 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Vậy ra ông là nam tước 
Brambêut à? 

KHLEXTAKÔE: - Cố nhiên; tôi chữa thơ cho tất cả 
bọn họ. Thằng Xmirđin phải tặng tôi 
bốn nghìn rú để tôi làm việc ấy cho nó 
đấy” 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Như vậy, đúng ông là tác 
giả cuốn Iury Milôxlapxky rỗi” 

KHI,EXTAKÔP: - Phải, đó là sáng tác của tôi. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Tôi đoán đúng ngay mà. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Kìa, mợ ơi, cuốn ấy có in rõ 
tên tác giả là Zagôxkin cơ mài! 

ANNA ANĐREIEPNA: - Đấy, thấy chưa: tao biết mà, 
đến ở đây mà mày cũng còn sắp cãi 
đấy. 

KHLEXTAKÔE: - Ờ, đúng đấy, chính Zagôxkin là tác 
giả cuốn sách đó, nhưng còn một cuốn 
lury Miôxlapxhy khác nữa kia, cuốn 
ấy mới là của tôi. 


(1) Xmirdin (1795 - 1897): một nhà xuất bản ở thủ đô Pêtecbua có 
tiếng nhất hồi bấy giờ 

(2) Tiểu thuyết hồi ấy của Zagôxkin. Mụ Anna cũng rất dốt lại sính 
nói chuyện văn chương, nên khi Khiextakôp đã tự nhận y là 
Brambêut mụ lại nói đúng y là tác giả cuốn tiểu thuyết của 
Zagôxkin. 


121 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Vậy cuốn tôi đọc đúng là 


cuốn ông viết đấy. Ông viết hay quá đi 
mất thôn 


KHLEXTARÔP: - Thú thật là tôi sống bằng nghề văn 


đấy. Tôi có cái nhà đẹp nhất ở 
Pêtecbua. 'Ai cũng biết nhà của ông 
lvan Alêchxanđrôvich. Nói uới cả bọn. 
Các ông ạ, sau này nếu có địp các ông 
đến Pêtecbua, mời các ông vui lòng lại 
chơi, lại chơi nhà tôi. Tôi cũng hay mở 
những cuộc khiêu vũ gia đình lắm. 


ANNA ANĐRÊIEPKA: - Tôi chắc rằng những cuộc 


khiêu vũ do ông mở, tráng lệ huy 
hoàng không thể tả được. 


KHLEXTAKÔP: - Còn phải nói! Này nhé, thí dụ, trên 


bàn, tôi cho bày một quả dưa hấu đáng 
giá bảy trăm rúp. Xúp nấu xong để 
nguyên trong soong, từ thành Pari 
nước Pháp được chở thẳng sang bằng 
tàu thuỷ, khi mở nắp soong ra, hơi bốc 
lên nghi ngút chưa từng thấy ở trên 
đời này. Ngày nào tôi cũng dự những 
cuộc khiêu vũ. Rồi thì chúng tôi họp 
nhau chơi bài câm, quan thượng thư 


Bộ ngoại giao, các vị đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền nước Pháp, nước Anh, nước 
Đức” và tôi. Chơi có thể nói là mệt lử 
đi như sắp chết mới thôi. Khi về nhà, 
chạy nhanh lên tầng gác thứ tư, chỉ 
kịp nói với mụ bếp: "Này, Maruska, 
đưa áo khoác đây". Tôi nói lãm nhằm 
gì ấy nhỉ? À, quên mất, tôi ở ngay gác 
hai. Chỉ có mỗi một cầu thang để leo 
lên thôi... Mỗi khi tôi ngủ dậy, ai mà 
ghé nhìn chỗ hành lang nhà tôi thì sẽ 
thấy lạ lắm. Bá tước, hoàng thân lúc 
nhúc xô đẩy nhau, nói lào xào như ong 
ấy, chỉ nghe thấy tiếng giè... giè... 
giè...”. Đôi khi có cả quan thượng 
thư... (Thị trưởng uù mọi người khúc 
bhúm núm đứng cả dạy). Họ viết thư 
cho tôi để: "Kính gửi Cụ lớn". Có lần 
tôi điều khiển cả một vụ. Câu chuyện 
kể cũng lạ: một hôm quan vụ trưởng 
biến đi đâu mất, không ai biết là đi nơi 
nào. Cố nhiên thế là mọi người bàn 


{1) Thực ra hồi này chưa có đại sứ Đức ở Nga 
(2) Chỗ này Khlextakôp vừa nói vừa làm điệu bộ 


123 


124 


tán xôn xao: ai thế chân bây giờ? Vô số 


anh nguyên soái cũng muốn tấp tổnh 
leo lên, nhưng, xin các anh, khó lắm, 
không cáng đáng được đâu. Mới nhìn 
tưởng đễ, nhưng đi sâu vào xem, chà, 
hắc búa lắm! Không biết làm cách nào, 
họ phải cầy cục tìm đến tôi. Thế là lập 
tức ngoài phố nhan nhắn những phái 
viên được cử đến chỗ tôi, hết phái viên, 
phái viên, lại phái viên... các ông 
tưởng tượng xem, có đến ba vạn năm 
nghìn phái viên! Hoàn cảnh khó xử 
quá, tôi hãy hỏi các ông làm thế nào? 
Họ nói: "lvan Alêchxandrôvich, xin 
mời ông ra điều khiển vụ ngay!" Thú 
thật là lúc ấy tôi cũng hơi bối rối, mặc 
cả quần áo ngủ ra tiếp, định bụng từ 
chối, nhưng lại nghĩ nếu mình làm thế 
thì việc sẽ đến tai Hoàng thượng; rồi 
công việc làm ăn của mình lại... Thế là 
tôi nói: "Thưa các ngài, được, xin vui 
lòng, tôi nhận nhiệm vụ, tôi nhận, làm 
thì làm, tôi nhận, nhưng đối với tôi ấy 
à, không lơ mơ đâu nhé, không. Tôi để 


ý đấy nhé! Tôi..." Mà thật, khi tôi qua 
bên vụ, thật đúng như động đất ấy, tất 
.cả mọi người đều sợ, cứ run bắn người 
lên như chiếc lá ấy. (Thị trưởng uà mọi 
người run cấm cập Uuì hoảng sợ; 
Khiextahôp càng nói càng hăng). Hừ! 
Tôi không thích đùa đâu nhé. Tôi làm 
cho tất ca bọn chúng nó khiếp vía lên. 
Ngay đến Quốc vụ viện còn phải hãi 
tôi kia. Cái gì đấy hử?”) Tôi như thế 
đấy! Tôi mốc cần thằng nào... tôi nói 

- cho tất cá bọn biết: chỉ có tôi mới biết 
tôi là a1, chỉ có tôi. Chỗ nào cũng có tôi, 
chỗ nào cũng có tôi. Ngày nào tôi cũng 
vào trong điện. Chỉ mai kia là tôi sẽ 
được thăng đại thống ...Trượt chân, 
xuýyt ngã xuống sàn, nhưng cổ bọn 
công chức kính cẩn đỡ y lên. 


THỊ TRƯỞNG: (Lại gần, toàn thân run cầm cập, cố 


gống lắp bắp) - Hừ... hừ... qua... qua... 
qua... qua... 


KHLEXTAKÔP: (Nói nhanh, dõng đạc) - Cái gì? 


(1) Chỗ này Khiextakôp nói hăng, cả bọn run sợ nên có tiếng động 
Khlextakôp thấy lạ dừng chuyện, hỏi một câu. 


125 


THỊ TRƯỞNG: - Hừ... hừ... qua - qua - qua... qua.. 
KHLEXTARKÔP: (Vấn nói uới giọng cũ) - Tôi chẳng 


hiểu gì cả; ông nói lăng nhăng cái gì 
ây. 


THỊ TRƯỞNG: - Qua - qua - qua... quan lớn Ngài có 


muốn nghỉ ngơi không ạ?... Buồng đây 
ạ, có đủ mọi thứ cần dùng! 


KHLEXTARÔP: - Thật dấm đó, nghỉ với chẳng ngơi! 


Ừ thì nghỉ, xin sẵn sàng... Các ông ạ, 
bữa ăn vừa rồi khá là ấắm... Tôi bằng 
lòng lắm, tôi bằng lòng lắm. Cá thu 
nạc muối ngon tuyệt, cá thu nạc muối 
ngon tuyệt! (Đi ra, uào buông bên 
cạnh; thị trưởng theo sau). 


LỚP VII 


CÁC VAI TRÊN, :rừ KHLEXTAKÔP uà THỊ 


TRƯỞNG 


BÔPCHINXKY: (Nói uới Đôpchinxky) - Piệt Ivanôvich 


126 


này, người thế mới là người chứ. Làm 
người, nghĩa là phải như thế đấy. Suốt 
đời, tôi chưa hề được đứng trước một 
nhân vật quan trọng như vậy, tôi 
khiếp sợ, tưởng chết đi được. Piôt 


lvanôvich, anh nghĩ thế nào, Ngài ở 
ngạch bậc nào? 

ĐÔPCHINXKY: - Tôi cho là ít ra Ngài cũng ở cấp 
SOÁI. 

BÔPCHINXKY: - Tôi lại cho rằng nguyên soái chẳng 
bằng cái gót giầy Ngài! Nếu Ngài ở cấp 
soái thực thì Ngài phải làm đến chức 
tổng đại nguyên soái ấy chứ. Anh có 
nghe Ngài nói không: Ngài bóp mũi cả 
Quốc vụ viện kia mà! Ta đi nhanh báo 
tin cho Ammôt EFEiôđôrôvich và 
Kôrôpkin biết. Thôi, xin chào bà Anna 
Andrêiepna. 

ĐÔPCHINXKY: - Thôi, kính chào mẹ đỡ đầu cháu! 
(Có hai ra) 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Nói uới Lubaø Lukich) - 
Thực khủng khiếp quá đi mất. Vì lẽ gì, 
tôi cũng chẳng biết nữa. Thế mà 
chúng mình đến quan phục cũng 
chẳng chịu mặc. Này, biết đâu Ngài 
tỉnh rượu, lại chẳng gửi một cái báo 
cáo mật về ngay Pêtecbua. (Wø cùng 
uớt. uiên hiểm học, có uễ tư lự nói Xin 
chào bà! 


127 


LỚP VIII 


ANNA ANĐRÊIEPNA u¿ MARIA ANTÔNÔPNA 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Chà, Ngài dễ thương quá! 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Ngài đáng yêu thật! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Ngài nói năng thật là lịch sự, 
tế nhị! Nghe Ngài nói, ai cũng thấy rõ 
lập tức là con người thủ đô. Ngài kể 
chuyện tiếp khách, và còn nói bao 
nhiêu chuyện nữa... Chà, thích quá! 
Sao mà tôi yêu những người trẻ tuổi 
như thế quá! Tôi yêu đến phát cuồng 
lên mất. Mày này, Ngài cũng thích tao 
lắm đấy: tao để ý thấy Ngài cứ liếc _ 
nhìn tao luôn. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Hứ, mợ ạ, Ngài nhìn con đấy 
chứ! 

ANNA ANĐRẼÊIEPNA: - Thôi, xin cô, đừng ăn nói ngu 
như thế nữa đi! Cứ giổ cái thói ấy ra, 
bây giờ không hợp thời tí nào đâu! 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Không, mợ ạ, con nói đúng 
đấy! 


128 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Đấy, thế đấy! Có trời bắt nó 
thôi cãi được! Không làm sao bắt nó 
câm mồm đi được! Ngài nhìn mày đâu 
nào? Ngài nhìn mày làm cái nỡm gì? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Đúng, mợ ạ, lúc nào Ngài 
cũng nhìn con. Khi Ngài mới bắt đầu 
nói chuyện về văn học, ngài liếc nhìn 
con; rồi sau, lúc Ngài nói chuyện chơi 
bài câm với các đại sứ, Ngài cũng nhìn 
con. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Hừ! Có lẽ Ngài nhìn mày 
một lần nào đó, chẳng qua là chỉ để 
mà nhìn thôi. Ngài nghĩ rằng: "À, cũng 
phải nhìn con bé này một cái". 


LỚP IX 


- CÁC VAI TRÊN, thêm THỊ TRƯỞNG 


THỊ TRƯỞNG: (Đi rón rén uào) - Suyt... suyt... 

ANNA ANĐREIEPNA: - Thế nào? 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi hối để Ngài uống say quá. Dù tất 
cả những lời Ngài nói chỉ đúng có một 
nửa thôi, thì cũng không biết rồi sẽ ra 


129 


sao đây? (Wghĩ ngợi). Ù, sao lại không 
đúng sự thực? Khi say sưa, người ta có 
gì mà chẳng phun ra hết! Trong bụng 
nghĩ, ất phải tuổn tuột ngay ra đầu 
lưỡi chứ. Cố nhiên, Ngài cũng nói dối 
đôi chút. Nhưng khi diễn thuyết, ai 
mà chẳng nói đối ít nhiều. Ngài đánh 
bạc với các quan thượng thư này, Ngài 
vào tận trong cung điện nhà vua này... 
Thật càng nghĩ... càng không biết đầu 
óc mình nó ra làm sao ấy, quái thực, 
cứ như là mình đứng ở trên một cái 
gác chuông nào, hay là như sắp bị treo 
cổ lên ấy. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Nhưng tôi thì lại hoàn toàn 
chẳng cảm thấy e sợ gì; tôi chỉ thấy 
Ngài là một người có học thức, lịch sự, 
ăn nói ra vẻ người thuộc phái thượng 
lưu; còn ngạch bậc của Ngài thế nào, 
tôi cần quái gì. 

THỊ TRƯỞNG: - Hừ, mợ thật là... cái giống đàn bà có 
khác. Chỉ cần một tiếng ấy là đủ tả 
rồi, chẳng còn phải nói thêm gì nữa! 
Mợ ấy à, cái gì mợ cũng coi làm 


130 


thường! Chỉ quen bạ đâu nói đấy, 
chẳng ra làm sao cả. Nếu có chuyện gì 
xây ra ấy à, người ta chỉ phết cho mợ 
vài roi, thế là xong, còn cái thằng 
chồng mợ đây này mới phải đi biệt tăm 
biệt tích. Người yêu của anh ạ, em ăn 
nói với Ngài tự do quá đấy, cứ như là 
nói với cái thứ thằng Đôpchinxky ấy. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Thôi, tôi khuyên cậu đừng có 
lo lắng gì về chuyện ấy. Chẳng gì 
chúng tôi cũng biết ít nhiều đấy! Nhin 
con gót ¿5 : 

THỊ TRƯỞNG: (Một mình) - Thôi, tôi không nói với 
mợ nữa! Thật đúng là tai vạ! Đến bây 
giờ mình cũng còn chưa hoàn hồn. (Mở 
cửa uà nói ra phía ngoèi) Miska, gọi 
mấy thằng cảnh sát vào đây, thằng 
Xvixtunôp và thằng Đecjomorda ấy: 
chúng nó ở loanh quanh đâu đấy, gần 
cổng ấy thôi. (im lặng một chúi). Thời 
buổi bây giờ, sao mà lắm chuyện kỳ 
quái: ít ra thì trông bộ dạng cũng phải 
có vẻ oai vệ chứ, nhưng đằng này lại 
&ầy nhom, bé choắt, như vậy làm sao 
mà biết hắn là ai được! Nếu là sĩ quan 


181 


mặc binh phục thì dù sao, ai cũng biết 
ngay, nhưng hắn lại mặc lễ phục 
thường" như vậy, thật đúng là như 
con ruồi cụt cánh ấy. Thế mà hắn ta 
lại đương đầu với mình khá lâu ở 
khách sạn. Hắn cứ nói bóng nói gió 
tràn đi, đến thánh cũng không biết 
đằng nào mà lần. Ấy vậy mà cuối cùng 
hắn cũng phải nhượng bộ; nhưng lại 
phun ra nhiều quá thể. Rõ ràng là một 
thằng trẻ còn non choẹt. 


LỚP X 


Các uai trên, Ôxip. Mọi người đều 
chạy uê phía Ôxip, dùng ngón tay ra 
hiệu gọi hắn 

ANNA ANĐREIEPNA: - Lại đây, anh bạn! 

THỊ TRƯỞNG: - Suyt!... Thế nào? Thế nào? Ngủ rồi 
chứ? 

ÔXIP: - Không, chưa, mới duỗi chân duỗi tay 
cho giãn gân cốt một tý. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Này, thế tên anh là gì? 


{1) Tức là không mặc quan phục 


132 


ÔXIP: - Thưa bà, Ôxip ạ. 

THỊ TRƯỞNG: (Nói uới uợ uà con gái - Thôi đủ rồi, 
im đủ! (Nói uới Ôxip). Này, thế nào, 
anh bạn, họ đọn cho anh ăn khá chứ? 

ÔXIP: - Cám ơn ông vạn bội, tôi được ăn no 
nê lắm ạ, ăn khá lắm a. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Này, thế nào, anh cho tôi 
biết nhé: chắc là nhiều bá tước, nhiều 
hoàng thân đến nhà chủ anh lắm đấy 
nhỉ? 

ÔXIP: (Nói riêng) - Hừ, trả lài sao đây! Bây 
giờ họ cho mình ăn đẫy bụng, như thế 
nghĩa là sau này họ còn cho mình ăn 
khá hơn nữa đấy. (Nói to). Vâng nhiều 
bá tước đến lắm ạ. 

MARIA ANTÔNÔPNAa: - Anh Ôxip thân mến ạ, ông 
chủ anh điển trai quá đi mất! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Này, Ôxip, anh làm ơn cho 
tôi biết, thế Ngài... 

THỊ TRƯỞNG: - Này xin bà, thôi đi! Bà cứ nói lăng 
nhăng chỉ lăm cho người ta không hỏi 

| được. Thế nào, anh bạn?... 

ANNA ANĐRÊIEPNAa: - Thế ông chủ anh làm chức 


` 


gì? 


133 


ÔXIE: 


- Chức thường thường ấy mà. 


THỊ TRƯỞNG: - Trời đi, chỉ độc hỏi những câu ngu 


ÔXIP: 


xuẩn thôi! Không để cho người ta hỏi 
lấy một câu về công việc nữa. Này, thế 
nào, anh bạn, ông chủ anh thế 
nào?...Nghiêm lắm phải không? Ông 
ấy có hay mắng mỏ quát tháo không? 

- Có, ông ấy thích trật tự lắm. Ông ấy 
muốn tất cả mọi việc đều đâu ra đấy, 
có ngăn nắp hẳn hoi, 


THỊ TRƯỞNG: - Này anh bạn, trông anh tôi có cảm 


tình lắm. Chắc anh là người tốt. Này, 
thế... 


ANNA ANĐREIEPNA: - Ôxip, cho tôi hỏi, khi nào ông 


chủ anh mặc quan phục?... 


THỊ TRƯỞNG: - Thôi đi mợ, thật cứ liến thoắng như 


134 


con vẹt ấy. Người ta đang hỏi chuyện 
cần! Việc mất đầu như chơi ấy, đừng 
tưởng thường đâu!... (Wói uới Ôxip). 
Này, anh bạn, thực đấy, tôi thích anh 
lắm. Đi đường, uống thêm vài chén 
trà, cũng thú đấy nhỉ, tôi biết. Cứ kể 
bây giờ trời cũng lạnh. Đây, tôi biếu 
anh hai rúp làm tiền chè nước. 


ÔXIE: (Nhận tiền) - Chà, xin cắm ơn ông vạn 
bội. Cầu Bề trên phù hộ cho ông được 
mạnh khoẻ; ông thực hay giúp đỡ kẻ 
nghèo khó. 

THỊ TRƯỞNG: - Tốt lắm, tết lắm, tôi cũng bằng lòng 
lắm. Nhưng này, anh bạn... 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Ôxip, nghe tôi hỏi đây, thế 
ông chủ anh thích nhất cặp mắt như 
thế nào?... 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Anh Ôxip thân yêu này! Ông 
chủ anh có cái mũi xinh đến là xinh! 

THỊ TRƯỞNG: - Thôi đi, để cho người ta hỏi!... (Nói 
uới Ôxip). Này, anh bạn, anh làm ơn 
cho tôi biết: ông chủ anh thường chú ý 
đến cái gì hơn, khi đi đường ông chủ 
anh thích cái gì nhất. 


ÔXIP: - Cái đó thì tuỳ... Ông ấy thích nhất 
được tiếp đón tử tế, được khoản đãi 
long trọng. 

THỊ TRƯỞNG: - Khoản đãi long trọng à? 

ÔXIP: - Phải, long trọng. Ngay như tôi đây 


này, tôi chỉ là một nông nô thôi, vậy 
mà ông ấy cũng muốn tôi phải được 
tiếp đãi tử tế. Tôi thể với ông! Có lần 
qua một nơi, ông ấy hỏi tôi: "Thế nào, 


135 


Ôxip, họ cho mày ăn khá chứ? " - "Da, 
bẩm quan lớn, tôi lắm ạ!" - "Hừ, Ôxip, 
thằng chủ không tốt! Khi nào trỏ về, 
mày nhắc tao bảo lão nhé!" Tội nghĩ 
thầm: "Ồi chào! (hoa fzy). Cần quái 
gì! Mình thế nào xong thì thôi mà!" 

THỊ TRƯỞNG: - Tốt lắm, tốt lắm, anh nói có lý. Này, 
lúc nãy tôi biếu anh tiền chè nước; 
đây, tôi biếu thêm anh tiền bánh kẹo. 

ÔXIP: - Bẩm đại nhân, Ngài thực nhân đức 
quá. (Cẩm tiển bỏ túi). Tôi sẽ uống 
rượu chúc mừng Ngài mạnh khoẻ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Ôxip, lại buồng tôi! Tôi cũng 
sẽ cho anh tiền đấy. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Anh Ôxip thân mến, anh 
hôn ông chủ anh cho nhé! (Mọi người 
nghe thấy tiếng Khiextakôp ở phòng 

bên ho khẽ). 

THỊ TRƯỞNG: - Suyt! (ón rén đứng dậy. Từ chỗ này 

_ đến cuối lớp, mọi người nói khẽ). Trời 
ơi, đừng làm ổn lên nữa! Thôi đi đi! Đủ 
rỒi.. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Masenka, lại đây với mợ đi! 
Mợ sẽ nói cho con biết khách nhà ta có 


186 


cái này... chỉ hai mợ con ta nói cho 
nhau biết được thôi. 

THỊ TRƯỞNG: - Hừ, lại ra đấy nói chuyện! Cứ ởi 
theo mà nghe thì chắc lại ói cã tai lên, 
không chịu được. (Mới uới Ôxip). Nào, 
anh bạn... 


LỚP XI 
CÁC VAI TRÊN, ĐECJIMORĐA và XVITUNÔP 


THỊ TRƯỞNG: - Suyt! Làm cái gì mà hùng hục như 
gấu ấy, cứ nện gót giầy thình thịch 
như là nửa tấn đá đổ từ trên xe xuống 
thế này này! Chúng mày ở xó nào ra 
đấy, hử? 

Đecjimorda: - Bẩm, tôi được lệnh... 

THỊ TRƯỞNG: - Suyt! (Bị môm Đecjimorđa). Cứ 
quang quác lên như quạ ấy! (Nhại 
Đecjmorda để chế nhạo). Bẩm, tôi 
được lệnh! Sao mày cứ rống lên, như bị 
người ta bắt nhét vào thùng ton-nô ấy 
thế? Nói uới Ôxip). Này, anh bạn, thôi 
anh đi đi, ra ngoài ấy sửa soạn mọi 
thứ cần dùng cho chủ anh. Thiếu cái 


187 


188 


øì, trong nhà sẵn có, anh cứ việc hỏi 
lấy. (Ôxip ra). Còn bọn bay, đứng gác ỏ 
bậc thểm ấy, không được nhúc nhích 
khỏi chỗ! Cấm không được cho một 
thằng lạ mặt nào vào nhà, nhất là bọn 
nhà buôn! Nếu chúng bay để cho một 
đứa nào lọt vào, tao sẽ... Nếu chợt 
trông thấy một thằng nào cầm đơn từ, 
hay không cầm đơn từ gì cũng thế, có 
vẻ như người đến khiếu nại gì về tao, 
phải thẳng cánh đuổi cổ nó ra, đá nó 
đi.. như thế này này... cứ làm cho 
mạnh vào! Đá làm mẫu. Hiểu chưa? 
Suyt...Suyt...Đ¿ ra, rón rén, theo sau 
hai Uuiên cũnh sát. 


HỒI THỨ TƯ 


Căn phòng nhà thị trưởng như hồi trên 
LỚP I 


Anumôt *iâđôrôuich, Actêmy 
kKiippôuich, chủ sự bưu uụ, Luba 
Lukich, Đôpchinxhy, Bôpchinxhy, tất 
cỏ rón rén bước uòo như biếng chân 
đi, đều mặc lễ phục hoặc quan phục. 
Suốt bốn lớp họ đều nói khẽ. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Bảo mọi người đứng theo 
hình bán nguyệt) - Thưa các ngài, ta 
nên đứng thành vòng tròn, nhanh lên, 
và phải có trật tự hơn mới được! Ngài 
là tay ghê gớm lắm, Ngài thường ra 
vào chốn cung điện Hoàng đế, và 
mắng cả các quan trong Quốc vụ viện 
kia đấy! Nào, đứng nghiêm! Theo kiểu 
nhà binh, nhất thiết phải theo kiểu 


139 


nhà binh. Piôt Ivanôvich, anh chạy lại 
phía này; còn anh, Piôt Ivanôvich, anh 
đứng chỗ này. (Cỉ hai anh Piôt 
luanôu¡ch rón rén chạy uề chỗ). 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Xin theo ý ông, nhưng 
này ông Ammôt EFiôđôrôvich, ta cần 
phải tiến hành công việc gì mới được 
chứi 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Tiến hành việc gì? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Còn phải hỏi, ai không 
biết! 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Vi thiểng Ngài ấy à? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Ừ thì vi thiểng chứ sao 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ối mẹ ơi! Nguy hiểm lắm, 
Ngài không thét om lê ấy à; một chính 
khách chứ có phẩi-chuyện chơi đâu. 
Hay là ta nói đấy là tiền cúng của phái 
quý tộc vào một công trình kỷ 
niệm gì? Ì 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Hay là thế này: tạ cứ nói là 
không biết tiển của ai gửi đến cho 
Ngài qua nhà bưu vụ. / 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Coi chừấg đấy! Ông mà 


bế cà Z 


»% T 
N « 


nó: thế lại không bị gửi theo các trạm 
bưu vụ đến một nơi nào xa lắc xa lở ấy 
à! Nghe đây này, trong một quốc gia 
được tổ chức tốt, những việc như thế 
này không thể làm theo cách của ông 
đưa ra được. Chúng ta kéo nhau cả lũ 
đến đây làm gì? Phải lần lượt, từng 
người một, vào yết kiến Ngài, thế rồi 
bốn mắt nhìn nhau... tuỳ cơ ứng biến, 
không để chuyện lọt đến tai người 
khác. Đấy, trong một xã hội được tổ 
chức tốt, người ta dàn xếp với nhau 
như thế đấy! Này, ông Ammôt 
Eiôđôrôvich, ông đi trước mở đường đi! 

AMMÔT EIÔĐÔRÔVICH: - Thôi, ông vào gặp trước 
hơn, vị khách quý đã từng nếm bánh ở 
cơ quan ông rồi. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Thôi, để ông Luka 
Lukich, nhân danh là nhà giáo dục 
thanh niên... như vậy hơn. 

LUKA LUKICH: - Ối, thưa các/ngài, tôi không làm 
được, không thể làm được đâu. Thú 
thật, tôi được giáa dục theo kiểu là... 
mỗi khi quan trên hói với tôi, tự nhiên 


tôi cứ như người mất hồn, lưỡi ríu cả 
lại, như bị sa lầy ấy. Thôi, thưa các 
ngài, xin các ngài tha cho, các ngài 
miễn hẳn cho! 


ACTÊÉMY FILIPPÔVICH: - Thật đấy! Ông Ammôt 


Fiôđôrôvich ạ, ngoài ông ra, không còn 

`. z Ẩ 2 Z .ˆ ` ~+ 
ai có thê cáng đáng được việc này. Mỗi 
lời nói của ông là một viên ngọc về 
môn hùng biện như ngôn ngữ của 
Xixêrông vậy, 


AMMÔT FIÖĐÔRÔVICH: - Ông nói thế nào? Ông nói 


CẢ BỌN: 


142 


thế nào? Xixêrông! Hay chưa kìa, ông 
chỉ khéo bịa. Chỉ khi nào nói về chó 
giữ nhà hay chó săn, thì đôi khi tôi 
mới nói hăng được... 

(Hùa nhau uào thúc đẩy Ammôi) - 
Không đúng, không phải chỉ nói về 
giống chó ông mới có nhiệt tình, ông 
còn có tài nói đủ các chuyện trên trời 
dưới biển kia... Không nên, ông 
Ammôt Fiôđôrôvich, ông đừng bỏ rơi 
chúng tôi, nên thương xót chúng tôi 
như bố với con vậy!.. Đừng, ông 
Ammôt Fiôđôrôvich! 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Kìa, các ngài, buông tôi 
ra chứ! (Vừa lúc ấy có tiếng bước chân 
uà tiếng ho trong phòng Khiextabhôp. 
Cả bọn uội 0uã, mạnh di nấy chạy, xô 
nhau uê phía của, chen chúc, tranh 
nhau ra, phải chèn bẹp nhau mới ra 
được. Có những tiếng bêu khẽ). 

TIẾNG BÔPCHINXKY: - Ối, ối, Piôt Ivanôvich, Piôt 
Ivanôvich! Anh giẫm cả lên chân tôi 
rồi. 

TIẾNG ZEMLIANRKA: - Kìa, các ngài, cho tôi ra chứ; 
các ngài làm tôi chết nghẹt mất. 

Có tiếng bêu: đái, đi... Sau cùng, cỏ bọn 
đẩy nhau ra ngoài được cả, căn phòng 
hhông còn người. 


LỚP II 


Khlextabôp mắt nhắm, mắt mở đi uào, 
nót một mình 

- Hình như mình đánh một giấc ra trò 
thì phải. Không biết chúng nó lấy ở 
đâu ra những chăn, nệm lông ấm thế, 
ấm đến toát mổ hôi ra. Hôm qua, 
không biết nó cho mình ăn uống cái gì 


143 


CHÁNH ÁN: 


ấy nhỉ: đầu óc mình đến bây giờ còn 
choáng váng cả lên. Xem chừng ở chơi 
đây ít bữa cũng khoái. Mình thích họ 
tiếp đón mình thân mật; thú thực nếu 
họ niềm nở với mình như vậy vì tốt 
bụng, chứ không phải vì muốn cầu lợi, 
thì thú hơn. Con gái lão thị trưởng 
trông cũng sạch nước cản đấy chứ, vợ 
lão cũng vậy, còn có thể dùng được 
đấy... Không, chẳng biết có ăn thưa gì 
không, nhưng sống như thế này, thật 
cũng khoái... 


LỚP Iil 


Khiextahôp, chúnh án 

(Vào dừng lại, nói một mình) - Trời! 
Xin Bề trên ban phúc lành cho con! 
ao tôi rụng rời cả chân tay thế này! 
(Nói to, sau khi đứng ưỡn ngực, tay để 
lên chuôi kiếm) - Tôi xin hân hạnh tự 
gới thiệu: tôi là Liapkin Tiapkin, 
chánh án toà án quận sở tại, hàm 
quan phó đoàn tuyển cử?), 


(1) Xem chú thích Hỏi III Lớp VỊ 


144 


KHLEXTAKÔP: - Mời ông ngồi. Thế ra ông là chánh 
án ở đây à? 

CHÁNH ÁN: - Tôi được các gia đình quý tộc bầu 
năm 1816, khoá ba năm; đến bây giờ 
tôi vẫn được tiếp tục giữ chức vụ. 

KHLEXTARÔP: - Nghề chánh án chắc kiếm ăn khá 
đấy nhỉ? 

CHÁNH ÁN: - Sau ba khoá ba năm, tôi được đề nghị 
tặng thưởng huân chương Vlađimia 
hạng tư và đã được quan trên chuẩn ÿy. 
Nói riêng. Tay mình cầm tiền, cứ nóng 
bỏng lên như bị lửa đốt thế này! 

KHLEXTARÔP: - Tôi cũng thích huân chương 
Vlađdimia. Còn huân chương Anna 
hạng ba thì không thích bằng. 

CHÁNH ÁN: (Tuy nắm chặt, giơ lên dân dân. Nói 
riêng) - Trời! không biết tôi ngồi ở đâu 
đây. Cứ y như ở trên bàn chông ấy. 

KHILEXTAKRÔE: - Tay ông cầm gì thế? 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Luống cuống, đánh rơi 
giấy bạc trên sàn) - Dạ, không ạt! 

KHLEXTAKÔP: - Sao lại không? Tôi thấy rồi, ông 
đánh rơi tiền kia kìa! 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Toàn thân run rấy) - 
Không, có gì đâu ạ! (Nói riêng). Trời, 


145 


tôi bị đưa ra toà rồi. Họ mang xe đến 
bắt tôi rồi. 
KHI.EXTAKÔP: (Nhặt tiên) - Phải, tiền đây mà. 
AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Nói riêng) - Thôi hỏng bét; 
chết tôi rồi! Chết tôi rồi! 
KHLEXTAKÔP: - Này, cho tôi vay số tiền này, được 
không? 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Vội uàng nói - Vâng ạ, 
được ạ... xin rất vui lòng. (Nói riêng). 
Thế nào, mạnh dạn lên chứ, mạnh dạn 
lên chứ! Đức mẹ ơi, cứu con... 

KHLEXTAKÔE: - Ông rõ không, dọc đường, tôi cạn cả 
tiền... tiêu pha món này, món khác... 
Khi về quê, tôi sẽ gửi trả ông ngay 
nhé. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ấy chết! Sao ông? lại 


(1) Tiếng Nga, trong cách xưng hô, có thể dùng nhân đại từ ngôi thứ 
ba, và ngôi thứ hai để chỉ người mình khinh cũng như người minh 
trọng. Phải căn cứ vào ý nghĩa chung của câu nói và thái độ của 
những người nói, viết, để phân biệt. Ở đây chúng tôi dịch, để cho thị 
trưởng và các quan lại khác khi vắng mặt Khlextakôp thì gọi y là 
"Ngài”, khi có mặt, lại chỉ gọi là "ông" vì chúng tôi nghĩ dịch như thế 
đúng với tình thần nguyên văn. Thị trưởng và bọn qưan lại, trước 
mặt Khlextakôp, phải làm ra vẻ như không biết đấy là quan thanh 
tra. Chỉ khi thị trưởng luống cuống quá (như trong Hỏi II, lớp VỊ 


146 


KHLEXTARÔP: - Mời ông ngồi. Thế ra ông là chánh 
án ở đây à? 

CHÁNHÁN: - Tôi được các gia đình quý tộc bầu 
năm 1816, khoá ba năm; đến bây giờ 
tôi vẫn được tiếp tục giữ chức vụ. 

KHLEXTAKÔP: - Nghề chánh án chắc kiếm ăn khá 

đấy nhỉ? 

CHÁNH ÁN: - Sau ba khoá ba năm, tôi được để nghị 
tặng thưởng huân chương Vlađimia 
hạng tư và đã được quan trên chuẩn y. 
Nói riêng. Tay mình cầm tiền, cứ nóng 
bỏng lên như bị lửa đốt thế này! 

KHLEXTARKÔP: - Tôi cũng thích huân chương 
Viladimia. Còn huân chương Anna 
hạng ba thì không thích bằng. 

CHÁNH ÁN: (7uy nắm chặt, giơ lên dân dồn. Nói 
riêng) - Trời! không biết tôi ngồi ở đâu 
đây. Cứ y như ở trên bàn chông ấy. 

KHLEXTAKRÔP: - Tay ông cầm gì thế? 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Luống cuống, đánh rơi 
giấy bạc trên sàn) - Dạ, không ạ! 

KHLEXTARÔE: - Sao lại không? Tôi thấy rồi, ông 
đánh rơi tiền kia kìa! 

AMMÒT FIÔĐÔRÔVICH: (Toèn thân run rẩy) - 
Không, có gì đâu ạ! (Nói riêng). Trời, 


145 


nghĩ thế! Được ông nhận tiển, thực 
vinh dự cho tôi quá rồi. Cố nhiên, tôi 
đem hết tài hèn sức mọn, lòng nhiệt 
thành, sốt sắng đối với quan trên... để 
cố gắng sao cho xứng đáng... (Đứng 
dậy, thẳng người theo biểu đứng 
nghiêm). Tôi không dám quấy quả ông 
nữa. Ông có lệnh gì truyền cho làm 
không ạ? 

KHLEXTAKRÔP: - Lệnh gì? 

AMMÔT FEIÔĐÔRÔVICH: - Tôi muốn nói là ông có 
lệnh gì truyền cho toà án quận sở tại 
không ạ? 

KHLEXTAKÔP: - Cần gì phải lệnh? Trong lúc này 
không cần; không, không có lệnh gì. 
Cám ơn ông. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Chào xong đi ra, nói 
riêng - "Thôi, “thế l thoát 
nạn rồi! 


hoặc Hồi này, lớp XV), y mới bật ra tiếng "Quan lớn". Đó là điều 
Gôgôn đã chỉ rõ bằng tiếng prêvôxkhôđilenxtvô. Cũng vì cần phải ra 
về giữ bí mật cho quan thanh tra làm như không biết gì, nên thị 
trưởng đã ngăn cẩn vợ con không cho ai hỏi dò Ôxip một cách vụng 
về. Ở Hồi này, Lớp V, khi Luka Lukích luống cuống quá, thốt ra 
tiếng "Quan lớn" y cũng sợ hãi hết hồn. 


147 


KHLEXTAKÔP: (Khi Ammôt uừa ra xong) - Tay 
chánh án này tốt bụng đấy nhỉ! 


LỚP IV 


Khiextahôp; chủ sự bưu uụ uào, mặc 
quan phục đứng thẳng người, tay để 
lên chuôi biếm 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Tôi xin hân hạnh tự giới thiệu: 
Tôi là Spêkin, chủ sự bưu vụ, hàm 
quan cố vấn pháp viện? 

KHLEXTAKÔP: - À, kính chào ông. Tôi rất ưa những 
người vui tính. Mời ông ngồi. Ông vẫn 
sống ở đây từ trước tới nay, phải 
không? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Đúng đấy ạ. 

KHLEXTARÔP: - Tôi thích cái thành phế này lắm. 
Cố nhiên, dân cư không được đông 
đúc, nhưng cần quái gì? Đây có phải là 
thủ đô đâu? Có phải không? Đây có 
phải là thủ đô đâu? 


(1) Nguyên văn: nafvorni xôviêtnich, một chức quan bậc thứ bảy 
"quan thất phẩm". 


148 


CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Dạ, thưa đúng thế đấy ạ. 

KHLEXTARÔP: - Chỉ có thủ đô mới là nơi trai thanh 
gái lịch, không có những kẻ ngốc 
nghếch quê mùa. Ông nghĩ thế nào, có 
phải không? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Bẩm, đúng thế đấy ạ. Nói riêng 
Thế mà Ngài không làm bộ chút nào; 
Ngài hỏi từng ly từng tý một. 

KHLEXTARÔP: - Nhưng ông có công nhận rằng, 
trong một thành phố nhỏ, cũng có thể 
sống sung sướng được không? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Bẩm, đúng thế đấy ạ. 

KHLEXTARÔE: - Theo ý tôi, chỉ cần thế nào, ông biết 
không? Chỉ cần mọi người kính trọng 
mình, yêu mến mình thực sự, có phải 
không? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Bẩm, phải lắm ạ. 

KHLEXTARÔP: - Tôi rất bằng lòng vì ông cũng nghĩ 
như tôi, thực đấy. Cố nhiên, mọi người 
sẽ cho tôi là một thằng cha quái gở, 
nhưng tính tôi nó như thế đấy. (Nhìn 
mặt chủ sư bưu uụ, nói riêng). Ta thử 


hỏi vay lão chủ sự bưu vụ này ít tiền 


149 ˆ 


xem sao! Nói fo. Tôi gặp chuyện bất 
ngởỡ quá ông ạ: dọc đường, tôi hết sạch 
cả tiển. Ông có thể cho tôi mượn ba 
trăm rúp được chăng? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Sao lại không? Được ông vay 
tiền, thực là hạnh phúc rất lớn. Thưa 
ông, đây, xin rất vui lòng. Tôi xin tận 
tâm tận lực sẵn sàng hầu ông. 

KHLEXTARÔP: - Cám ơn ông lắm. Thú thât, tôi rất 
sợ khi đi đường phải nhịn ăn nhịn 
tiêu. Cần gì phải nhịn, ông nhỉ? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Bẩm, đúng thế đấy ạ. Đứng dậy, 
thẳng người để tay uào chuôi hiếm. Tôi 
không đám ở đây lâu quấy quả ông... 
Ông có nhận xét gì về công việc ở nhà 
bưu vụ không ạ? 

KHLEXTAKÔP: - Không, không có gì. 

Chủ sự bưu 0uụ chào, đi ra. 

KHLEXTARÔP: (Hút một điểu xỉ gà) - Hình như lão 
chủ sự bưu vụ này cũng là một thằng 
cha rất tốt bụng. Ít ra, nó cũng chịu 
giúp người đấy chứ; mình thích những 
hạng người như thế. 


150 


LỚP V 


Khilextahôp; Luha Lukich, y hình như 
bị người ở ngoài cửa đẩy uào. Đằng 
sau y có tiếng nói nghe khá rõ: "Việc gì 
mò sợ?”. 

LUKA LURICH: (Đứng thẳng nhưng người uẫn run; 
tay để lên kiếm - Tôi xin hân hạnh tự 
giới thiệu: tôi là Khlôpôp, kiểm học, 
hàm quan cố vấn thực thụ? 

KHLEXTAKÔP: - À, kính chào ông. Mời ông ngồi, mời 
ông ngồi! Hút điếu xì gà nhé? Đưa một 
điếu xì gà rd mời. 

LUKA LUKICH: (Ngập ngừng, nói một mình) - Thế 
mới rầy! Mình thật không ngờ Ngài lại 
mời... Có nên nhận hay không? 

KHLEXTAKÔE: - Này, cẩm lấy, cầm lấy! Xì gà này 
cũng khá đấy. Cố nhiên, bằng sao được 
xì gà Pêtecbua. Bố ạ, ở thủ đô, tôi hút 
hạng xì gà hai mươi nhăm rúp một 
trăm điếu kia, mỗi khi hút xong một 


(1) Nguyên văn: lituliacnưi xoviêtnich, một chức quan bậc chín "cửu 
phẩm". 


1ỗ1 


điếu, cứ muốn hôn ngay ngón tay Ấy. 
Lửa đây, hút đi. ĐÐựa ngọn nến cho 
Luba Lukich. 

LURA LUKICH: (Thử hút, nhưng run quá) 

KHLEXTAKÔP: - Kìa, sao lại hút đầu ấy! 

LUKA LUKICH: (Hoảng sợ, đánh rơi điếu xì gù, nhổ 
xuống đất, giơ tay lên, nói một mình) - 
Con khỉ! Lúc nào cũng rụt rè như cái 
thằng chết tiệt thế này, hỏng bét cả! 

KHLEXTARÔP: - Tôi trông ông không phải tay 
nghiện xì gà. Còn tôi, xin thú thực: đó 
là chỗ yếu của tôi. Cũng như đối với 
phái đẹp ấy mà, tôi không tài nào có 
thể lãnh đạm được. Còn ông, ông thích 
loại phụ nữ nào, tóc đen hay tóc vàng? 

.LUKA LUKICH: (Hết sức lúng túng, không biết trả lời 
S0). 

KHLEXTAKÔP: - Nói thật đi, tóc đen hay tóc vàng? 

LUKA LUKICH: - Bẩm, không dám biết ạ. 

KHLEXTARÔP: - Không được, không được, sao lại 
chối quanh thế! Tôi nhất định muốn 
biết. sở thích của ông. 

LUKA LUKICH: - Tôi xin mạn phép trình bày... Nói 


152 


riêng. Chết thật, không biết nói năng 
ra làm sao... 

KHLEXTAKÔP: - Ê! Ể! Ông không muốn nói. Chác 
rằng đã có con bé tóc đen nào cho ông 
ăn bùa mê rồi. Thú đi, ăn bùa mê rồi 
chứ gì? 

LUKA LUKICH: (ïm lặng) 

KHLEXTARÔP: - Ê! Ê! Mặt ông đỏ dừ, trông kìa, 
trông kìa! Sao chẳng nói năng gì cả 
thế? 

LUKA LUKICH: - Lúng túng quá,... thưa qua... quan 
lớn... cụ lớn... (Nói riêng). Chết, ăn nói 
như thế bỏ mẹ! 

KHLEXTAKÔP: - Ling túng hử? Đúng rồi, mắt tôi có 
một cái gì hay làm người ta đâm rụt 
rè. Ít ra tôi cũng biết là không có một 
cô ả nào có thể cưỡng lại cặp mắt của 
tôi. Có phải không? 

LUKA LUKICH: - Dạ, bẩm đúng lắm ạ. 

KHLEXTARÔP: - Này, tôi đi đường gặp chuyện bất 
ngờ quá ông ạ: dọc đường, tôi hết sạch 
cả tiền. Ông có thể cho tôi vay ba trăm - 
rúp được không? 

LUEKA LUKICH: (Uực từm trong túi, nói một mình) - 


1ã3 


Không sẵn tiền thì thật là rầy rà! À, có 
đây rồi, có đây rồi. (Rút tiên, đưa ra, 
run lấy bẩy). 

KHLEXTAKRÔE: - Cám ơn ông lắm. 

LUKA 1.UKICH: (Đứng thẳng người, tay để lên kiếm) 
- Tôi không dám ở đây quấy quả ông 
lâu nữa ạ. 

KHLEXTAKÔE: - Chào ông nhé. 

LUEA LUKICH: (Đi nhanh, gần như chạy, nói riêng) 
- Chà, ơn Bề trên! Có lẽ hắn không đến 
thăm trường học nữa. 


LỚP VI 


KHLEXTAKÔP; ACTÊMY FILIPPÔVICH, ĐỨNG 
NGHIÊM, TAY ĐỂ LÊN KIẾM 


ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Xin hân hạnh tự giới 
thiệu: tôi là Zemlianka, quản lý Viện 
tế bần, hàm quan cố vấn pháp viện. 

KHLEXTAKÔP: - Chào ông, kính mời ông ngồi. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Tôi đã được vinh dự theo 
hầu ông, và lại thân đứng ra tiếp đón 
khi ông đến thăm Viện tế bần do tôi 
quản lý ạ. 


154 


KHLEXTAKRÔP: - À, phải, tôi nhớ rồi. Bữa ăn ông 
thết hôm đó ngon tuyệt. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH:- Tôi rất lấy làm vui sướng 
được cố gắng phục sự quốc gia ạ. 

KHLEXTAKÔPE: - Tôi thú thật có nhược điểm là thích 
ăn ngon. Này ông, xin ông cho biết, 
hình như hôm qua ông hơi thấp hơn 
thì phải, có phải không? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Rất có thể ạ. (m lặng một 
chút). Tôi đâm nói là đã hy sinh tất cả 
để sốt sắng làm tròn nhiệm vụ đấy ạ. 
Xích ghế lại gần Khilextakôp, nói nhỏ. 
Viên chủ sự bưu vụ ở đây chẳng chịu 
làm gì cả: mọi công việc đều bị đình 
đốn, thư từ công văn bị chậm trễ... 
Ông cứ thử để ý điều tra thì sẽ rõ. 
Viên chánh án vừa đến đây trước tôi 
cũng vậy, hắn chỉ đi săn thỏ, nuôi chó 
trong chỗ làm việc, còn về hạnh kiểm 
hắn thì... tôi phải nói ra điều này trước 
mặt ông cũng vì quyền lợi của quốc 
gia, mặc đầu hắn ta có họ với tôi, lại là 
bạn thân của tôi, hạnh kiểm hắn ta 
xấu ghê lắm; ở đây có một tên địa chủ 


155 


là Đôpchinxky, người mà ông cũng đã 
vừa trông thấy; thế này chứ ạ, thằng 
Đôpchinxky cứ vừa bước ra khỏi nhà 
để đi đâu là chánh án đã mò ngay đến 
với vợ Đôpchinxky. Tôi xin sẵn sàng 
thể... Ông cứ chú ý nhìn lũ con thằng 
Đôpchinxky mà xem: không đứa nào 
giống thằng Đôpchinxky, nhưng tất 
cả, ngay đến đứa con gái út, cũng 
giống viên chánh án như tạc. 

KHLEXTAKRÔP: - Ông cứ nói nữa đi! Thực là chuyện 
tôi không bao giờ ngờ tới. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Còn viên kiểm học nữa ạ. 
Tôi không hiểu tại sao quan trên lại 
tín nhiệm hắn, trao cho hắn chức ấy. 
Hắn tệ hại hơn một tên cách mạng 
quá khích?” đấy ạ: hắn ta làm cho 
thanh niên tiêm nhiễm những tư 
tưởng, những nguyên tắc không chính 
thống, độc hại đến nỗi khó mà tả được. 
Nếu ông hạ lệnh, tôi xin viết hết cả 


(1) Nguyên văn là iakôbiniet (jacobin trong tiếng Pháp), tên chỉ 
những người cách mạng tả phái, đại diện cho quyển lợi của nhân 
dân lao động trong Cách mạng Pháp 1789 


1ã6 


những điều trên ra giấy, để trình bày 
ông xem cho rõ hơn. 

KHLEXTAKÔE: - Tốt lắm, cứ viết ra giấy. Tôi vui 
lòng lắm. Ông biết không, một khi 
buồn rỗi, tôi thích đọc những chuyện 
buồn cười, ngộ nghĩnh... Tên họ ông là 
gì nhỉ? Tôi cứ hay quên. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Zemlianka ạ 

KHLEXTARÔP: - À, phải, Zemlianka. Vậy, xin ông 
cho biết, ông có cháu chưa đấy? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Cố nhiên là có rồi ạ. Năm 
đứa: hai cháu đã đến tuổi trưởng 
thành. 

KHLEXTARÔP: - Ra thế: trưởng thành rồi! Thế 
chúng thế nào, ra làm sao? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Có lẽ ông muốn hỏi tên 
các cháu, phải không ạ? 

KHLEXTARÔP: - Phải, tên các cháu là gì? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Thằng Nicolai này, thằng 
lvan, con Elizavêta, con Marla và con 
Pârêpêtuia. 

KHLEXTARÔP: - Tên hay lắm. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Tôi không đám ở đây 


1ỗ7 


quấy quả ông, làm mất thì giờ quý báu 
của ông dành cho những nhiệm vụ 
thiêng liêng... (Chèo Khiextahôp, định 
ởi ra). 

KHLEXTARÔP: (Đi (heo tiễn) - Không, không hề gì. 
Tất cả những điều ông vừa nói, thực là 
rất ngộ, rất buồn cười. Tôi mong một 
lần khác ông cũng... Tôi thích những 
chuyện ấy lắm. Đi trở lại, xong lại mở 
cửa, bêu sau lưng Aetêmy - Ê, này ông! 
Tên ông là gì nhỉ? Tôi cứ quên mãi tên 
ông và tên ông cụ nhà ta®, 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Actêmy Filippôvich ạ. 

KHLEXTAKÔP: - Ông làm ơn, ông Actêmy 
EilHppôvich, tôi gặp một việc bất ngờ: 
dọc đường, tôi hết nhẫn cả tiền. Ông có 
sẵn tiền không, cho tôi vay độ bốn 
trăm rúp? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Có đây ạ. 

KHLEXTARÔP:- May quá. Cám ơn ông hết sức. 


(1) Người Nga chỉ dùng một số tên nhất định. Vì vậy, muốn cho khỏi 
lẫn người nọ với người kia, họ phải để tên cha giữa tên mình và họ 
mình. 


158 


LỚP VII 


KHLEXTAKÔP, BÔPCHINXKY và ĐÔPCHINXKY 


BÔPCHINXKY: - Tôi xin hân hạnh tự giới thiệu: tôi 
là dân ở thành phố này, tên là Piôt, 
con ông Ivan, họ Bôpchinxky. 

ĐÔPCHINXKY: - Tôi là địa chủ Piôt, con ông Ivan, họ 
Đôpchinxky. 

KHLEXTARÔP: - À, phải, trước đây tôi đã gặp các 
ông rồi. Hình như hôm ấy ông này ngã 
thì phải; thế nàc, mũi ông bây giờ ra 
sao? 

BÔPCHINXKY: - Đội ơn Bề trên! Xin ông đừng lo: 
đóng vảy rồi ạ, bây giờ đã hoàn toàn 
đóng vảy rồi ạ. 

KHLEXTAKRÔP: - Tốt lắm, đóng vảy rồi. Tôi bằng 
lòng lắm... (Đột nhiên, hỏi dõng đạc) - 
Các ông có tiền không nhỉ? 

BÔPCHINXKY: - Tiền ạ? Tiển gì kia ạ? 

KHLEXTAKRÔE: - Cho tôi vay độ một nghìn rúp. 

BÔPCHINXKY: - Tôi không đủ số tiền ấy, tôi xin thể. 
Anh Piôt Ivanôvich, anh có tiển 
không? 


159 


ĐÔPCHINXKY: - Tôi không có sẵn trong người. Vì 
tiền của tôi, nếu ông muốn rõ, đều gửi 
tất cá ở Hội bần dân cứu tế của Quốc 
gia kia ạ. 

KHLEXTARÔP: - Được, nếu không có một nghìn thì 
độ một trăm rúp cũng được. 

BÔPCHINXKY: (hục lọt các tú) - Anh Piột Ivanôvich, 
anh có một trăm rúp không? Tôi chỉ có 
bốn chục tất cả thôi. 

ĐÔPCHINXKY: (Nhìn uào trong 00 - Có hai mươi 
nhăm rúp tất cả thôi. 

BÔPCHINXEKY: - Tìm kỹ hơn nữa xem, Piôt 
lvanôvich! Tôi biết ở túi anh kia kìa, 
túi bên phải ấy, có một kẽ nhỏ, giấy 
bạc nó lọt vào kẽ ấy lắm đấy. 

ĐÔPCHINXKY: - Thật không còn, trong kẽ cũng 
không còn. 

KHLEXTAKÔP: - Này, thôi cũng được. Nhân tiện thì 
hỏi vay mà thôi. Tốt lắm, ừ thì sáu 
mươi nhăm rúp. Thế thôi cũng được. 
(Nhận tiên). 

ĐÔPCHINXKY: - Tôi xin mạn phép hỏi ý kiến ông về 
một trường hợp cũng khá rắc rối. 


160 


KHLEXTARÔP: - Việc gì thế? 

ĐÔPCHINXKY: - Một việc gia đình khá rắc rối: đứa 
con đầu lòng của tôi, xin ông rõ cho, ra 
đời trước khi tôi lấy vợ. 

KHLEXTARÔP: - Thật à? 

ĐÔPCHINXKY: - Đây là nói như thế mà thôi: Nhưng 
nó thực là con của tôi, như tôi đã cưới 
vợ rồi mẹ nó mới để ra nó ấy; sau đó, 
tôi đã làm lễ cưới mẹ cháu theo đúng 
pháp luật, cho mọi việc được ổn thoả. 
Ngày nay, xin ông xét cho, tôi muốn 
cháu nó hoàn toàn trở thành con của 
tôi, theo đúng pháp luật, và cũng được 
gọi là Đôpchinxky như tôi. 

KHLEXTAKÔE: - Tốt lắm, cứ gợi nó là Đôpchinxky! 
Có thể được lắm. 

ĐÔPCHINXKY: - Nhẽ ra không dám quấy quả ông, 
tiếc cái cháu nó có nhiều khả năng 
lắm. Cháu còn bé như thế nhưng có 
triển vọng sau này làm nên to; nó đã 
học nhiều bài thơ, đọc cứ thuộc lầu đi; 
nếu nó vớ được con đao con nào ở đâu, 
lập tức nó làm ngay những chiếc xe 


161 


nhỏ, cứ khéo như là làm xiếc ấy. Anh 
Piôt Ivanôvich đây có biết. 

BÔPCHINXKY: - Dạ, nó có nhiều tài lắm thực ạ. 

KHLEXTAKÔP: - Được lắm, được lắm: tôi sẽ cố gắng 
về việc này, tôi sẽ nói... tôi hy vọng... 
mọi viêc sẽ xong xuôi cả, được, phải. 
(Quay ra nói uới Bôpchinxky). Còn 
ông, có muốn nói gì với tôi không? 

BÔPCHINXKY: - Có chứ ạ, tôi cũng xin ông giúp cho 
một việc rất nhỏ. 

KHLEXTAKÔP: - Nhưng việc gì, nói về cái gì? 

BÔPCHINXKY: - Xin kính cẩn thưa ông rõ, khi nào 
ông về Pêtecbua, xin ông nói giùm để 
tất cả các quan lớn ở đấy biết, các vị 
nguyên lão nghị viện, các vị đô đốc... 
rằng thưa cụ lớn, thưa đức ông, ở cái 
thành phố ấy, có anh Piôt Ivanôvith 
Bôpchinxky ạ. 

KHLEXTAKÔP: - Được lắm. 

BÔPCHINXKY: - Và nếu ông có dịp gần Hoàng 
thượng, cũng xin nói với Hoàng thượng 
cho rằng, tâu Hoàng đế tối cao, người 
ta đồn rằng ở thành phố ấy cổ tên Piôt 
lvanôvich Bôpchinxky ạ. 


_ 182 


KHLEXTAKÔE: - Được lắm. - 

BÔPCHINXKY: - Xin lỗi ông, thực quấy quả ông quá. 

ĐÔPCHINXKY: - Xin lỗi ông, thực quấy quả ông quá. 

KHLEXTAKÔP: - Không hề gì, không hề gì. Tôi bằng 
lòng lắm. (Lấy tay ra hiệu đuổi họ ra). 


LỚP VIII 


KHLEXTAKÔP một mình 


Ở đây thực có nhiều quan lại. Kỳ quái, 
hình như bọn chúng cho mình là một 
nhà chính khách. Chắc hôm qua say, 
mình đã loè bịp gì chúng. Thật là một 
lũ ngu như bò! Ta phải viết thư ngay 
về Pêtecbua cho cha Rẻ-lau® biết tất 
cả chuyện này. Nó cũng thường viết 
lách lăng nhăng đăm ba bài báo; để 
cho nó đả cẩn thận bọn này một 
chuyến. Ê này, Ôxip, đưa giấy, mực ra 
đây cho tao! (Ôxip thò đâu qua cửa, 


(1) Nguyên văn là Triapitskin, do chữ triapisnich "tái buôn rẻ rách" 
mà đặt ra. Cái tên này, như vậy có nghĩa là "một thằng cha viết báo 
tồi”, "một thằng viết cho những tờ lá cải". 


168 


nhìn uào, nói): "Có ngay” Chà, cái 
thằng cha Rẻ-lau này, nếu ai có 
chuyện gì tức cười thì liệu hồn, đến 
ngay bố đẻ nó, nó cũng đưa lên báo, 
chẳng tha; nó lại là tay hám tiền nữa 
chứ. Tuy vậy, bọn quan lại này cũng 
tốt bụng: chúng nó chịu cho mình vay 
tiền, kể ra cũng là có một cái khía 
cạnh khá đấy. Ta thử coi lại xem được 
bao nhiêu tiền nào. Đây là ba trăm 
của lão chánh án này, chủ sự bưu vụ 
ba trăm này, thành sáu trăm, bảy 
trăm, tám trăm; khiếp, tờ giấy bạc này 
cáu những ghét! Tám trăm, chín 
trăm... Ồ! Hơn một nghìn. Chà, anh 
quan ba ơi, tôi mà vớ được anh bây giờ 
thì phải biết nhau! 


LỚP IX 


KHLEXTAKÔP; ÔXIP mang giấy, mực 


KHLEXTARÔP: - Này, trông xem, thằng ngốc kia, 


164 


chúng nó tiếp đãi tao thế nào! Bắt đầu 
uiết thư. 


ÔXIP: - Phải, thật là đội ơn Bề trên! Nhưng, 
cậu Ivan Alêchxanđrôvich, cậu có biết 
cái này không? 

KHLEXTAKRÔP: (Viết) - Cái gì? 

ÔXIP: - - Chuồn ngay khỏi nơi này ởi, cậu ạ. 
Tôi cam đoan với cậu là đã đến lúc 
phải chuồn rồi. 

KHLEXTARÔP: (Viế:) - Ngu thật! Vì lẽ gì phải đi kia 
chứ? 

ÔXIP: - Vì thế này ạ: mình cần quách gì bọn 
chúng nữa! Cậu ở đây chơi bời hai 
ngày, thế là đủ rồi. Còn giao thiệp với 
bọn chúng lâu làm gì nữa! Kệ xác 
chúng nó! Nếu không, có thể xây ra 
chuyện lôi thôi đấy: một thằng cha nào 
khác có thể đến đây. Cậu Ivan 
Alêchxandrôvich ạ, ngựa ở đây khá 
lắm, thực đấy: ta mà phóng đi thì phải 
biết!... 

KHLEXTAKÔP: (Vấn uiết) - Không. Tao còn muốn ở 
lại đây. Ngày mai sẽ hay. 

ÔxXIP: - Ở đến mai làm gì! Thôi cậu ạ, xin 
cậu, ta đi ngay bây giờ đi. Mặc đầu ở 
đây họ tiếp đón cậu đàng hoàng thật 
đấy, nhưng đi ngay vẫn hơn. Tôi chắc 


165 


họ lầm cậu với người khác; vả lại cứ 
kềnh càng như thế này, cụ bô nổi điên 
lên cho mà xem... Ta đi bây giờ khoái 
lắm, thực đấy. Tôi chắc họ sẽ đưa ngựa 
quý cho ta dùng. 


KHLEXTAKÔP: (Vi) - Ừ, được. Nhưng hãy mang 


ÔXIP: 


cho tao cái thư này đi đã, nhớ lấy cả 
giấy thông hành nữa nhé. Làm thế 
nào bắt chúng phải đưa ngựa tốt cho 
mình. Nói bọn đánh xe biết tao sẽ cho 
chúng tiền, nếu chúng đánh ngựa chạy 
nhanh như mang tin quân sự ấy!... 
Bảo chúng nó phải hát lên vài bài nữa 
nhé!... (Tiếp tục viết) Mình có thể 
đoán trước được bộ mặt thằng cha Rẻ - 
lau; nó sẽ cười đến vỡ bụng ra mà chết 
mất... 

- Thưa cậu, tôi sẽ bảo một thằng tớ ở 
đây mang thư cho cậu; tôi đi thu xếp 
hành lý để khỏi mất thì giờ, như vậy 
hơn. 


KHLEXTARÔP: (Viết) - Được, nhưng mang cho tao 


166 


ngọn nến đã. 

(Ra, uà nói uào trong hậu trường) - Ê, 
người anh em, nghe đây! Mang cái thư 
này ra nhà bưu vụ và bảo chủ sự bưu 


vụ nhận thư không cần tiền tem nhé, 
bảo ông ta xếp ngay cho ông chủ tớ 
một cỗ xe ba ngựa loại tốt nhất ấy, loại 
đặc biệt mang công văn thượng khẩn 
ấy; còn tiền thuê xe bảo chủ tớ không 
trả đâu; tiền thuê xe tính vào ngân 
quỹ quốc gia. Mọi việc phải làm nhanh 
nhanh lên, nếu không, ông chủ nổi 
giận đấy, nghe chưa. Khoan, hãy đợi 
đấy, thư viết chưa xong. 


KHLEXTAKÔP: (Tiếp tục viết) - Không biết thằng 


ÔXIP: 


cha bây giờ ở chỗ nào, phố Nhà bưu vụ 
hay phố Hàng Đậu? Thằng cha cũng 
hay đối chỗ ở luôn để quịt tiển nhà. 
Thôi, ta cứ viết bừa là phố Nhà bưu 
vụ. (Gấp thư, đê phong bÙ,. 

(Mang nến uào. Khiextahôp dán thư, 
gắn sỉ Cùng lúc ấy, nghe tiếng 
Đecjimorda:) "Đi đâu, lão râu xổm 
này“, Người ta đã bảo cho anh biết là 
không ai được phép vào kia mà”. 


KHLEXTAKÔP: (Đưa thư cho Ôxip) - Này, mang ủi. 


TIẾNG các nhà buôn - Cho chúng tôi vào, bố ơi! Bố 


(1) Chỉ có dân buôn mới để râu cằm. Nicôlai ! hạ lệnh cho quan lại, 
viên chức không được để râu cằm. 


167 


không thể ngăn cản chúng tôi được. 
Chúng tôi đến có việc... 
TIỂNG Đecjimorởa - Cút ngay, cút ngay! Ngài 
không tiếp, Ngài đang ngủ. Tiếng ổn 
òo ngày càng to. 

KHLEXTARÔP: - Ôxip, cái gì ngoài ấy thế? Ra xem 
cái gì ầm lên như vậy. 

ÔXIP: (Nhìn qua của số) - Có bọn nhà buôn 
nào ấy muốn vào, nhưng anh cảnh sát 
không cho vào. Họ phất những tờ giấy, 
chắc họ gặp cậu. 

KHLEXTAKÔP: (Lại gần cửa sổ) - Này, các bạn, 
cái gì đấy? 

. TIẾNG Bọn NHÀ BUÔN: - Chúng tôi đến kêu quan 
lớn rủ lòng thương! Thưa cụ lớn, xin ra 
lệnh cho nhận đơn khiếu nại ạ! 

KHLEXTAKÔP: - Cho họ vào, cho vào! Mặc cho họ 
vào. Ôxip, ra nói với họ rằng để cho họ 
vào. Ôxip ra. 

KHLEXTAKÔP: (Nhận đơn khiếu nại qua cửa sổ, mở 
một lá, đọc) - "Kính trình Cụ lớn tối 
cao Đèn trời soi xét! Tôn ông sở Tài 
chính, đơn của Apdulin"... Quỷ thật: 
chẳng hiểu quan tước này là cái gì! 


168 


LỚP X 


KHI EXTAKÔP 
các nhà buôn mang theo một hòm rượu vang và những 
bánh đường. 


KHLEXTAKÔE: - Muốn gì, các bạn? 

NHÀ BUÔN: - Chúng con rập đầu kêu cửa quan lớn. 

KHLEXTAKÔP: - Nhưng các ông muốn gì? 

NHÀ BUÔN: - Quan lớn Ngài cứu chúng con! Chúng 
con bị ức hiếp nhiều quá, không biết 

kêu vào đâu. 

KHLEXTAKÔP: - Ai ức hiếp các ông? 

Một NHÀ BUÔN: - Bẩm, toàn là do viên thị trưởng sở 
tại. Thưa quan lớn, từ xưa tới nay 
chưa từng có một viên thị trưởng nào 
như thế. Hắn làm chúng con khổ nhục 
oan ức không thể tả được. Hắn trưng 
dụng nhà cửa của chúng con một cách 
bừa bãi để cho lính ở, đến nước chúng 
con chỉ còn cách chui đầu vào thòng 
lọng cho xong đời. Hắn không có đạo 
đức nhân nghĩa gì. Hắn nắm râu 
chúng con, bảo: "Thằng này, đổ mọi 
rợ!" Nào chúng con có đám từ chối 


169 


không cho hắn cái gì, để hắn bực mình 
đâu; chúng con bao giờ cũng làm theo 
lệnh hắn: như việc cung cấp áo đài cho 
vợ và con gái hắn, thật chúng con 
không dám phản đối gì. Nhưng, thưa 
quan lớn xét, bao nhiêu cũng không 
vừa lòng hắn. Hắn đến cửa hàng 
chúng con gặp gì lấy nấy, tất cả, thế 
chứ lJ! Trông thấy một tấm dạ ư, hắn 
liền bảo "Ê, này bạn, dạ tốt đấy nhỉ; 
cho mang lại nhà tớ nhé!" Thế là 
chúng con phải mang đến; mà tấm đạ 
ít nhất cũng dài tới năm mươi ác-sin 
chứ không kém. 


KHLEXTAKÔP: - Thật ư? Chà đúng là một thằng bịp 


NHÀ BUÔN: 


170 


bợm. 

- Trời đi! Thật chưa ai từng thấy một 
viên thị trưởng nào như hắn nữa. 
Thấy hắn tới cửa hàng là chúng con 
phải cất giấu tất. Không nói những vật 
quý giá, đồ hỏng đồ nát gì hắn cũng 
lấy; ô mai để trong thùng đã bảy năm, 
thằng nhỏ coi cửa hàng cũng chẳng 
thèm ăn, thế mà hắn bốc hàng nắm, 


nhét đầy túi như thế này này. Ngày lễ 
sinh nhật hắn là ngày Thánh Antôn; 
hôm đó ấy à, có gì cũng phải mang 
biếu hắn tất, cả những thức hắn chẳng 
dùng làm gì được. Nhưng thế chưa đủ, 
còn phải cho hắn nữa kia: hắn bảo 
ngày Thánh Ônuñi cũng là ngày lễ của 
hắn. Biết làm sao được? Lại phải 
mang quà đến mừng hắn vào ngày 
Thánh Ônufi. 

KHLEXTAKÔE: - Thế ra đồ ăn cướp chứ còn gì nữa! 

NHÀ BUÔN: - Ôi, vậy mà nếu thử cãi lại hắn, là 
hắn sẽ cho cả một trung đoàn tới đóng 
ở mình. Nếu lại chống hắn nữa thì hắn 
ra lệnh đóng cửa hàng, hắn bảo: "Tôi 
không bắt anh chịu đòn, tôi không tra 
tấn anh, luật pháp cấm làm chuyện 
đó, nhưng anh bạn thân mến ơi, tôi chỉ 
cho anh ăn cá mắm thôi", 

KHLEXTAKÔP: - Chà, quân kẻ cướp! Thật đáng cho 
đi đây ở XibirH 

NHÀ BUÔN: - Dạ, xin quan lớn tống hắn đi đâu 


cũng tốt cả, miễn là cho hắn tới chỗ 


171 


nào xa xa nơi này một tí. Bẩm quan 
phụ mẫu, xin Ngài đừng chê bánh mì 
và muối” của chúng con. Chúng con 
mang bánh đường và một hòm rượu 
vang này đến mừng Ngài đấy ạ. 

KHLEXTARÔP: - Không, sao lại nghĩ thế; tôi không 
bao giờ ăn hối lộ đâu nhé. Nhưng giá 
các ông cho tôi vay độ ba trăm rúp, thì 
đó lại là chuyện hoàn toàn khác: tôi có 
thể nhận tiển cho vay được. 

NHÀ BUÔN: - Bẩm quan phụ mẫu, được ạ. Lấy tiền 
ra. Nhưng ba trăm thì có đáng kể vào 
đâu! Xin Ngài cầm lấy năm trăm; chỉ 
cần ngài giúp cho thôi ạ. 

KHLEXTAKRÔE: - Được, tiền vay thì tôi không nói gì; 
tôi xin cầm. 

NHÀ BUÔN: (Để tiên lên một cái khay bằng bạc, 
đưa cho hắn). Xin Ngài nhận cả cái 
khay này nhân thể. 

KHLEXTAKÔP: - Ù, cái khay thì có thể nhận được. 

NHÀ BUÔN: (C»ào) - Còn số đường này, xin Ngài 
cũng nhận cả cho. 


(1) Phong tục người Nga, tặng bánh mì và muối là tỏ lòng quý 
khách. 


172 


KHLEXTARKÔP: - Ồ, không! Tôi không nhận một 


ÔXI: 


NHÀ BUÔN: 


thứ hối lộ gì.. 

- Thưa đại nhân, sao Ngài lại không 
nhận? Xim Ngài cứ nhận: đi đường, cái 
gì cũng dùng vào việc được. Đưa bánh 
đường và rượu vang cho tôi! Đưa cả 
đây! Cái gì cũng tốt! Gì thế này? Sợi 
dây à? Đưa sợi dây đây! Dọc đường, sợi 
dây cũng có ích chứ: có thể dùng để 
buộc xe nếu nhỡ ra xe gãy, hay dùng 
để buộc cái gì chẳng được. 

- Bẩm quan lón, đèn trời soi xét, xin 
Ngài ra ân cho chúng con. Nếu Ngài 
không xem đơn mà cứu giúp chúng 
con, thì thật chúng con không biết số 
phận sẽ ra làm sao: chúng con chỉ còn 
đường treo cổ lên thôi B\N 


KHLEXTARKÔP: - Nhất định tôi sẽ giúp, nhất định 


tôi sẽ cố gắng. (Bọn nhà buôn rd; có 
tiếng mấy người đòn bà): "Không, anh 
không có quyền ngăn cản tôi! Tôi sẽ 
kêu thẳng lên Ngài để Ngài trị anh. 
Anh không được đẩy người ta như 
thế!" 


173 


KHLEXTAKÔP: - Ai đấy? (Lợi gần cửa sổ). Này bà 
kia, cái gì đấy? 

TIẾNG HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ: - Bẩm quan phụ mẫu, 
xin Ngài thương chúng tôi! Xin quan 
lớn ra lệnh cho chúng tôi được vào kêu 
lên quan lón. 


KHLEXTARÔP: (Nói qua cửa sổ) - Cho họ vào. 


LỚP XI 
KHLE TAKÔP, VỢ THỢ KHOÁ, VỢ MỘT VIÊN HẠ 
SĨ QUAN 
VỢ THỢ KHOÁ: (Qu„} xuống chòo) - Lạy Ngài thương 
xót! 
VỢ ĐỘI - Lạy Ngài thương xót... 
KHLEXTAKÔP: - Các bà là ai? 
VỢ ĐỘI - Tôi là vợ Ivanôp, đội nhà binh ạ. 


VỢ THỢ KHOÁ: - Bấm quan phụ mẫu, tôi là 
Fêvrônia Pêtrôpna Pôsliôpkina, vợ thợ 
khoá, có cửa hàng tại đây ạ... 

KHLEXTAKÔE: - Các bà đứng dậy, nói lần lượt. Bà 
này muốn gì? 


174 


VỢ THỢ KHOÁ: - Lạy Ngài thương xót: tôi rập đầu 
trước cửa Ngài, xin Ngài phạt lão thị 
trưởng! Xin trời ra tai giáng hoạ cho 
các thằng ăn cướp ấy, làm cho nó, vợ 
con nó, ông chú bà bác, ông cậu bà cô 
nhà nó, cả nhà cả ổ cái giống nhà nó bị 
chết tiệt đi. 

KHLEXTAKRÔE: - Nhưng lão làm gì bà? 

VỢ THỢ KHOÁ: - Lão ra lệnh cho cất tóc trán!” 
chồng tôi để bất chồng tôi đi lính; 
nhưng có phải đến lượt chồng tôi đi 
đâu! Đồ khốn kiếp thế đấy! Mà theo 
luật thì lão không có quyền được bắt 
chồng tôi: ông ấy đã có vợ rồi kia mà! 

KHLEXTAKÔP: - Sao lão ta lại có thể bắt chồng bà đi 
được! 

VỢ THỢ KHOÁ: - Lão cứ bắt đi, đồ khốn kiếp thế 
đấy, lão cứ bắt đi! Cái thằng trời đánh 
thánh vật hết kiếp này đến kiếp khác! 
Nếu lão còn bà cô bà đì thì xin trời làm 
cho bà cô bà đì lão khốn khổ khốn nạn 


(1) Chính quyền nước Nga hỏi ấy cắt tóc trán những người bị bắt đi 
lính để ngăn ngừa họ trốn. 


175 


176 


không ngóc đầu lên được; thật là đồ 
chó chết! Nếu lão còn bố thì xin trời 
làm cho bố lão chết lòi ruột lòi gan, 
hay ăn vội nuốt vàng tắc họng lại mà 
chết; đồ khốn kiếp thế đấy! Đúng ra là 
đến lượt con lão thợ may phải đi lính 
kia, cái thằng này lại hay nát rượu, 
nhưng bế mẹ nó đấm họng cho lão thị 
trưởng một món lễ sụ, thế là lão quay 
ta bắt thằng con mụ lái buôn 
antêlêlêva; mụ Pantêlêiêva liền dâng 
ngay cho vợ lão ba tấm vai, thế là lão 
lần đến nhà tôi; lão bảo: "Mụ cần 
quách gì cái thằng chồng mụ, nó có 
được việc gì cho mụ đâu". Phải, tôi 
cũng biết thế, nhưng chồng tôi có được 
việc cho tôi hay không thì mặc kệ tôi 
chứ; đồ khốn kiếp thế đấy. Lão lại nói: 
"Chồng mụ là thằng ăn cắp: nếu bây 
giờ nó chưa ăn cắp thì sau này nó sẽ 
ăn cắp, đằng nào cũng là ăn cắp cả, rồi 
sang năm người ta cũng đến bắt nó 
nhập ngũ thôi". Đồ khốn kiếp thế đấy; 
vậy là tôi mất chồng à! Tôi đàn bà 
chân yếu tay mềm, biết làm thế nào! 


Thật là đồ bần tiện! Cầu trời cho cả họ 
nhà lão phải xuống âm ty địa ngục; 
nếu lão còn mẹ vợ thì cầu trời cho mẹ 
vợ lão... 

KHLEXTAKÔE: - Được rồi, được rồi. Thế còn bà này? 
(Đuối bà uợ thợ khoá ra). 

VỢ THỢ KHOÁ: - Lạy quan phụ mẫu, Ngài đừng 
quên con, Ngài thương con! (Đi ra). 


VỢ ĐỘI - Bấm Ngài, tôi cũng đến kiện viên thị 
trưởng... 


KHLEXTARÔP: - Thế bà đến kêu về việc gì? Nói 
ngắn thôi. 


VỢ ĐỘI - Bẩm Ngài, lão đánh tôi. 
KHLEXTAKÔP: - Sao? 
VỢ ĐỘI - Bẩm quan phụ mẫu, lão nhằm! Các 


bà ấy đánh nhau ngoài chg. Lính cảnh 
sát đến chậm, bắt ngay tôi. Thế là họ 
nọc tôi ra đánh đến nỗi hai ngày tôi 


không ngồi được. 
KHLEXTAKÔE: - Bây giờ biết làm thế nào được! 
VỢ ĐỘI - Đã đành không biết làm thế nào. 


Nhưng lão đã nhầm thì bắt lão phải 
bồi thường cho tôi chứ. Dịp may, tôi 


177 


chẳng chịu bỏ đâu; mà, bây giờ tôi 
cũng đang cần tiền lắm. 


KHLEXTARÔPE: - Được rồi, được rôi. Thôi đi đi, đi đi. 


ÔXIP: 


ÔXxU: 


Tôi sẽ ra lệnh thu xếp việc này. (Quø 
cửa số, thấy những bàn tay cầm đơn 
giơ lên). Lại còn ai ở kia nữa thế này! 
(Lại gần cửa sổ). Tôi không nhận đâu, 
không tiếp đâu! Không thể tiếp được 
nữa. Không thể được. (Trở lạ. Khi 
thật, họ quấy rầy mình! Ôxip, không 
được cho al1 vào. 

(Kêu qua cửa số) - Thôi đi đi, đi đit Hết 
giò rồi, mai lại! (Ca mở, một người 
Uuào, rrặc áo hhoác bằng lông cừu, râu 
không cạo, môi sưng Uuều, má bị băng. 
Đằng sau hắn, xa một chút, có mấy 
người khác). 

- Ra, ra! Vào đây làm gì. (Lấy tay để 
bào bụng người trên, đẩy hắn ra phòng 
ngoài, rồi cùng theo ra. Cửa đóng lạ). 


LỚP XII 


KHLEXTAKÔP và MARIA ANTÔNÔPNA 


MARIA ANTÔNÔPNA: - Á! 


178 


KHLEXTAKÔP: - Thưa cô, việc gì cô hốt hoảng như 
vậy? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Không, tôi có hốt hoảng đâu. 

KHLEXTAKÔE: (Làm điệu bộ) - Xin lỗi cô, thưa cô, 
tôi rất sung sướng được cô nhận là một 
người... Tôi hỏi điều này khí không 
phải: cô định đi đâu đấy ạ? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Thật, tôi không đi đâu cả ạ. 

KHLEXTAKÔE: - Ờ, vì lẽ gì cô lại không đi đâu? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Tôi nghĩ không biết mợ tôi 
có ở đây không... 

KHLEXTAKÔP: - Không, tôi muốn biết vì lẽ gì cô lại 
không đi đâu kia mà? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Tôi làm phiển ông. Ông 
đang bận nhiều việc quan trọng. 

KHLEXTAKÔP: (Làm điệu bộ) - Đôi mắt cô còn hơn 
tất cả mọi việc quan trọng trên đời. Cô 
có làm phiền gì tôi đâu; tuyệt nhiên 
không làm phiền gì. Trái lại, cô đã 
mang lại đây niềm vui sướng cho tôi. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Ông ăn nói thật đúng ra 
người thủ đô. 

KHLEXTARKÔP: - Tôi ăn nói như vậy đối với người 


179 


diễm lệ như cô. Tôi không biết có dám 

đánh bạo được cái hân hạnh”) mời cô 

ngồi xuống cái ghế này không đấy ạ. 

Nhưng không, cô ngồi ghế này thật 

không xứng, phải ngồi lên ngai vàng 

kia. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Thật tôi không biết... Có lẽ 
tôi phải đi. (Ngồi xuống). 

KHLEXTAKÔE: - Cô có cái khăn choàng đẹp quá nhỉ! 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Các ông cứ hay giễu cợt 
những người quê mùa ở tỉnh nhỏ để 
làm trò cười thôi. 

KHLEXTARKÔP: - Thưa cô, tôi tha thiết muốn được 
làm chiếc khăn này của tôi biết bao 
nhiêu, để được ôm choàng lấy cái cổ 
trắng như hoa huệ kia. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Tôi thật không hiểu ông 
định nói gì: cái khăn này thì có gì... 
hôm này thời tiết lạ quá nhỉ? 

KHLEXTAKÔP: - Thưa cô, chẳng có thời tiết nào 
bằng cặp môi cô hết. 


(1) Lối nói kiểu cách rổm, chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết "lãng 
mạn" rẻ tiền 


180 


MARIA ANTÔNÔPNA: - Ông chỉ được cái hay nói thế 
thôi... Tôi muốn được ông viết cho vài 
câu thơ gì đó vào cuốn an bom của tôi, 
để làm kỷ niệm, như vậy tốt hơn. Chắc 
ông thuộc nhiều thơ lắm. 

KHLEXTAKÔP: - Thưa cô, cô muốn gì tôi cũng xin 
chiều ý ngay. Cô cứ ra lệnh; cô muốn 
những câu thơ như thế nào nhỉ? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Những câu thơ nào vừa hay 
lại vừa mới lạ. 

KHLEXTAKÔP: - Được, thì thơ! Tôi biết nhiều thơ 
lắm. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Thế ông cho biết ông sẽ viết 
cho tôi những câu thơ gì nào? ˆ Ï 

KHLEXTARÔP: - Nhưng kể ra làm gì, không cần kể, 
tôi cũng cứ biết cơ mà? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Tôi thích thơ lắm... 

KHLEXTAKRÔP: - Tôi biết nhiều câu thơ đủ loại. Đây 
này, nếu cô bằng lòng, tôi sẽ viết tặng 
cô những câu này: "Ôi, hỡi người trong 
niêm thống khổ, Oán cao xanh nào có 
ích gì...) Còn những câu khác nữa 


(1) Mấy câu thơ của Lômônôxôp (1711 - 1765), một nhà bác học 
thiên tài kiêm nhà văn Nga. 


181 


này... hiện giờ tôi không thể nhớ được; 
vả lại, cần quái gì. Hãy xếp chuyện thơ 
lại, tôi xin hiến dâng cho cô mối tình 
yêu của tôi, như vậy có phải hơn 
không. Cô ơi, từ khi liếc trộm dung 
quang. (Xích ghế lại gần). 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Tình yêu à? Tôi không hiểu 
tình yêu là gì... Xưa nay tôi chẳng biết 
tình yêu nó ra làm sao cả... (Xê ghế 
ra). 

KHLEXTAKÔP: - Sao cô lại dịch ghế ra như vậy? 
Chúng ta ngồi sát cạnh nhau có phải 
hơn không. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Ngồi sát nhau làm gì; ngồi 
xa nhau cũng thế. 

KHLEXTAKÔP: (Xích ghế lại gần) - Ngồi xa nhau 
làm gì? Ngồi sát nhau cũng thết 

MARIA ANTÔNÔPNA: (Xé ghế ra) - Hà tất phải thết 

KHLEXTARÔP: (Xích ghế lại gần) - Cô thấy hình 
như chúng ta gần nhau; nhưng cô thử 
nghĩ xem, chúng ta còn cách xa nhau. 
Thưa cô, giá tôi được ôm cô trong cánh 
tay thì tôi sung sướng biết. bao nhiêu. 

MARIA ANTÔNÔPNA: (Nha qua cửa sổ) - Kìa, con 


182 


gì bay kia ấy nhỉ? Chim khách hay 
chim gì ấy nhỉ? 

KHLEXTAKÔE: (Hôn lên uai ả rồi nhìn qua của sô) - 
Con chìm khách đấy. 

MARIA ANTÔNÔPNA: (Giận dữ đứng dậy) - Không! 
Thế này thì quá lắm... Người đâu mà 
trơ tráo như thết... 

KHLEXTAKRÔP: (Níu đ lại) - Thưa cô, xin lỗi cô: tôi 
làm như vậy chỉ vì tình yêu thôi, chỉ vì 
tình yêu. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Ông coi tôi là một con bé quê 
mùa... (7?m cách gở ra). 
KHLEXTAKÔP: (Vấn nữ lấy đ) - Vì tình yêu, quả 
thực, chỉ vì tôi yêu cô. Tôi chỉ đùa đấy 
thôi, Maria Antônôpna, đừng giận! Tôi 
sẵn sàng quỳ xuống xin cô thứ lỗi. 
(Quỳ xuống). Xin thứ lỗi cho tôi, thứ 

lỗi cho tôi. Cô xem, tôi quỳ đây này. 


LỚP XIII 


CÁC VAI TRÊN, thêm ANNA ANĐRÊIEPNA 


ANNA ANĐRÊIEPNA: (Trông thấy Khiextahôp đang 
gu?) - Á à, đẹp chưa kìa! 


183 


KHLEXTAKÔP: (Đứng đậy) - Hừ, con khẹc! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: (Nói oới con gới) - Thế là thế 
nào, hở cô ả, cô định giở trò gì đấy? 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Thưa mợ, con... 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Cút ngay! Hiểu chưa? Cút, 
cút đi đừng để tao thấy mặt ở đây 
nữa. (Maria Antônôpna khóc, đi ra). 
Xin lỗi ông, thú thực, tôi ngạc nhiên 
quá ông ạ.. 

KHLEXTARÔP: (Nói riêng) - Mụ này trông cũng 
ngon mắt đấy chứ, còn tươm chắn. 
(Quỳ phục xuống). Thưa bà, bà xem, 
người tôi rừng rực lửa yêu đương! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Thế nào, ông, sao lại quỳ 
thế! Ối! Đứng đậy, sàn nhà không được 
sạch lắm đâu. 

KHLEXTAKÔP: - Không, tôi cứ quỳ, tôi còn quỳ mãi, 
tôi muốn biết số phận tôi rồi sẽ ra sao, 
sống hay chết! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Nhưng xin phép ông, tôi 
chưa hiểu rõ ông định nói gì. Nếu tôi 
không lầm thì ông định ngỏ lời về con 
gái tôi phải không? 


184 


KHLEXTAKÔP: - Không, tôi cảm bà kia. Tính mạng 
tôi như treo đầu sợi tóc. Nếu không 
được bà chiếu cố đến mối tình chung 
thuỷ của tôi, thì tôi không còn gì đáng 
sống nữa. Tim tôi bùng cháy. Tôi xin 
cùng bà kết ngãi đá vàng. 

ANNA ANĐRPEIEPNA: - Nhưng xin ông biết cho: 
trong một chừng mực nào đó, tôi... tôi 
đã có chồng. 

KHLEXTARÔP: - Không hề gì. Đối với ái tình, không 
có phân biệt gì hết; Karamzin chả đã 
nói: "Luột pháp lên án") Chúng ta sẽ 
đi xa, sống đưới bóng cây bên bờ suối. 
Xin bà, xin bà cùng tôi kết ngãi trăm 
năm. 


LỚP XIV 


CÁC VAI TRÊN thêm MARIA ANTÔNÔPNA đột nhiên 
chạy vào 


(1) Nicôlai Mikhailôvich Karamzin (1766 - 1826): Nhà sử học kiêm 
nhà văn. Câu này rút ở một bài hát trong một chuyện ngắn của 
Karamzin. Khlextakôp không nhớ hết bài hát nên dẫn sách một 
cách ngớ ngẩn. 


185 


MARIA ANTÔNÔPNA: - Mọ ơi, mợ, cậu con bảo rằng 
mg... (Trông (thấy Khiextahôp quỳ, d 
hêu lên). Chà, hay chưa kìa! 

ANNA ANĐREIEPNA: - Cái gì đấy hử? Mày vào đây 
làm gì? Hữ? Sao mà vô ý vô tứ thết 
Chạy sông sộc vào như con mèo điên 
ấy thế này này. Có gì lạ mà mày phải 
ngẩn người ra! Mà tưởng thế nào, hử? 
Thật con này như con nít lên năm lên 
ba ấy. Không thể tưởng tượng được, 
không thể ngờ được, hoàn toàn không 
thể nào ngờ được là nó đã mười tám 
tuổi đầu rồi. Không biết bao giờ mày 
mới khôn lên một tí được, bao giờ mày 
mới biết cư xử như một đứa con gái có 
giáo dục hẳn hoi, bao giờ mày mới biết 
thế nào là nền nếp con nhà tử tế, thế 
nào là cử chỉ đứng đắn. 

MARIA ANTÔNÔPNA: (Nước mắt giàn giụa) - Mẹ ạ, 
quả thật con không biết. .. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Lúc nào đầu óc mày cũng 
lăng nhăng mơ màng cái gì ấy, mày 
bắt chước bọn con gái lão Lãapkin 
Tiapkin mà. Sao mày cứ theo đuôi 


186 


chúng nó? Không được theo đuôi 
chúng nó. Mày phải học tập khuôn 
phép khác: học mẹ mày đây này, phải 
bắt chước những gương mẫu như thế 
chứ! 

KHLEXTAKRÔP: (Nắm lấy bàn tay ở con gá - Anna 
Anđrêlepna, xin bà đừng cần trở hạnh 
phúc chúng tôi, xin bà làm ơn tấn 
thành mối tình chung thuỷ. 

ANNA ANĐREIEPNA: (Sững người ra) - Thế nào, ra 
con gái tôi à?... 

KHLEXTARÔP: - Xin bà quyết định đi: cho tôi sống 
hay là chết? 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Đấy mày xem, con ngốc kia, 
đấy mày xem: chỉ vì cái thứ con gái 
như mày, mà ông khách quý phải quỳ; 
thế mà bỗng dưng mày chạy sống sộc 
vào như con điên ấy. Mày thực đáng 
để tao từ chối: mày không xứng được 
hạnh phúc như vậy. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Thưa mẹ, từ rầy con không 
đám thế nữa. Thật từ rầy con không 
dám thế nữa. 


187 


LỚP XV 


CÁC VAI TRÊN; thêm THỊ TRƯỞNG ñổ» ñển 


THỊ TRƯỞNG: - Bẩm đại nhân””, xin Ngài mở lượng 
hải hà, đừng làm cho bọn tôi phải 
khốn đốn. 

KHLEXTARÔP: - Ông có việc gì vậy? 

THỊ TRƯỞNG: - Bọn nhà buôn có đến khiếu nại về 
tôi với đại nhân. Tôi xin lấy danh dự 
mà thể rằng quá nửa những điều 
chúng nói là chuyện bịa đặt cả. Chính 
chúng lừa dối nhân dân, buôn thừa 
bán thiếu. Vợ viên hạ sĩ quan nói đối 
Ngài rằng tôi đánh nó; nó nói láo đấy, 
xin thể có trời, nó nói láo. Nó tự đánh 
vào mình nó đấy. 

KHLEXTAKÔP: - Kệ xác con mụ vợ hạ sĩ quan ấy. 
Tôi không chú ý đến nó làm gì. 

THỊ TRƯỞNG: - Xin Ngài đừng tin, xin Ngài đừng 
tin! Chúng nó nói điêu cứ lem lém... 


(1) Sau khi bọn nhà buôn có đơn khiếu nại, thị trưởng luống cuốn 
không còn nghĩ đến chuyện "giữ bí mật" cho "quan thanh tra" nữa 
(Xem chú thích lớp IIl trên đây). 


188 


đến con nít cũng không tin chúng 
được. Cả tỉnh này đều biết bọn chúng 
là những kẻ điêu toa. Còn nói về mánh 
khoé lừa đảo thì xin mạn phép tường 
trình với Ngài: chúng là những kẻ bịp 
bợm nhất trên thế giới này đấy ạ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Cậu có biết Ngài Ivan 
Alêchxanđdrôvich đây ban cho vĩnh dự 
gì không? Ngài bói con gái chúng ta 
đấy. 

THỊ TRƯỞNG: - Đâu nào, đâu nào!... Mợ này điên 
rồi! Bẩm đại nhân, xin Ngài đừng 
chấp, mụ ấy hơi dở người đấy ạ, giống 
tính bà nhạc tôi ngày xưa đấy. 

KHLEXTARÔP: - Phải, tôi muốn hỏi con gái ông thực 
đấy. Tôi yêu cô ấy! 

THỊ TRƯỞNG: - Bẩm đại nhân, tôi không thể tin 
được. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Người ta đã nói rành rành 
cho cậu biết rồi mà! 

KHLEXTAKÔP: - Tôi không nói đùa với ông đâu... 
Tôi yêu đến mức có thể hoá đại lên 
được. 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi không đám tin, tôi không xứng 
đáng được cái vinh dự đó. 


189 


KHLEXTAKÔP: - Phải. Nếu ông không bằng lòng gả 
cô Maria Antônôpna cho tôi, thì tôi 
sẵn sàng liều đấy, tôi sẽ làm cái gì, 
quỷ sứ cũng không thể biết được. 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi không thể tin được, bẩm đại 
nhân, Ngài cứ nói bông! 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Chà, người đâu mà lù đù ngờ 
nghệch đến thế thì thôi! Hừ, người ta 
đã nói rõ ràng cho cậu biết rồi kia mà. 

THỊ TRƯỞNG: - Tôi không thể tin được. 

KHLEXTAKÔP: - Ông gả đi, gả đi - tôi là thằng rất 
liều mạng; tôi sẵn sàng làm tất cả mọi 
chuyện: nếu tôi dùng súng tự tử, người 
ta sẽ đưa ông ra toà đấy. 

THỊ TRƯỞNG: - Chà, trời ơi! Ẩy ây, tôi không có tội 
gì về phần xác cũng như phần hồn! 
Xin Ngài đừng nổi giận; Ngài muốn 
thế nào, xin tuỳ Ngài! Thật, đầu óc tôi 
bây giờ... tôi không còn biết chuyện 
xảy ra như thế nào nữa. Bây giờ tôi trở 
nên đần độn hơn bao giờ hết, 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Nào, ông bằng lòng đi! 

KHLEXTAKÔP: (Cùng Maria Anmtônôpna xích lại 
gần). 


190 


THỊ TRƯỞNG: - Xin bề trên ban phúc lành cho các 
người, nhưng tôi thật không có tội. 
(Khiextahôp cùng Maria Antônôpna 
ôm nhau hôn. Thị trưởng nhìu hai 
người). Quý thật, gì kìa! Thật đấy à? 
Dụi mắt. Ôm nhau hôn à? Ồ, trời ơi, 
ôm nhau hôn! Chồng chưa cưới thật 
rồi! Nhảy lên bêu một cách sung 
sướng. Chà, Antôn ơi là Antôn! Ái chà, 
thị trưởng ơi! Phất rồi! 


LỚP XVI 
CÁC VAI TRÊN, thêm ÔXIP' - 
ÔXIP: - Ngựa sẵn sàng cả rỗi đấy ạ. 


KHLEXTARÔE: - A, tốt lắm... tao đi ngay đây. 

THỊ TRƯỞNG: - Thế nào, Ngài đi ạ? 

KHLEXTAKÔPE: - Phải, tôi đi. 

THỊ TRƯỞNG: - Nhưng bao giờ, nghĩa là... Hình như 
chính Ngài vừa mới cố ý nói tới việc 
hôn nhân kia mà... 

KHLEXTAKÔE: - Chóng thôi... một ngày thôi, tôi đến 
nhà ông chú - một ông già giầu sụ; mai 
tôi trở về đây ngay. 


191 


THỊ TRƯỞNG: - Chúng tôi hoàn toàn không dám giữ 
Ngài; hy vọng Ngài sẽ trở lại được vạn 
sự tốt lành. 

KHLEXTAEKÔP: - Tất nhiên, tất nhiên, tôi đi xong về 
ngay. Tạm biệt nhé, em yêu quý của 
anh... không, thật anh không thể nói 
ra được. Tạm biệt nhé, em yêu của 
anh! (Hôn tay ÄMariq). 

THỊ TRƯỞNG: - Thế Ngài đi đường không cần gì à, 
có lẽ Ngài cũng cần tiền chứ? 

KHLEXTARÔP: - Ồ không, tiền mà làm gì? (Hơi suy 
nghĩ). Tuy vậy, có lẽ cũng cần. 

THỊ TRƯỞNG: - Ngài muốn bao nhiêu ạ? 

KHLEXTAKÔP: - Ông đã đưa tôi hai trăm, à không 
phải hai trăm! bốn trăm; tôi không 
muốn lợi dụng sự nhầm lẫn cả ông - 
vậy, giá có thể, bây giờ ông cho tôi 
mượn bốn trăm nữa, thành tám trăm 
chẵn. 

THỊ TRƯỞNG: - Có ngay đây! (Rú¿ uí lấy tiên). Vừa 
vặn bốn trăm, toàn giấy bạc mới cả. 

KHLEXTARÔP: - Ừ nhỉ. Cẩm giấy bạc, ngắm nghía. 
Tốt lắm. Người ta nói rằng khi có giấy 
bạc mới là có hạnh phúc mới. 

THỊ TRƯỞNG: - Đúng thế đấy ạ. 


192 


KHLEXTARKÔP: - Xin tạm biệt ông, ông Antôn 
Antônôvich! Rất cám ơn ông đã có lòng 
mến khách! Tôi xin hết sức thành tâm 
công nhận rằng, chưa bao giờ tôi được 
tiếp đãi ân cần như vậy ở nơi nào. Tạm 
biệt bà, bà Anna Andrêlepna! Tạm 
biệt em, em yêu của anh, em Maria 
Antônôpnal (Moi người cùng ra). 
Trong hậu trường 

TIẾNG KHLEXTAKÔPE: - Tạm biệt em, nàng tiên của 
anh, em Maria Antônôpna. 

TIỂNG THỊ TRƯỞNG: - Thưa Ngài, sao thế này. 
Ngài đi một cái xe bưu vụ tầm thường 
như thế này thôi à? 

TIỂNG KHLEXTARÔP: - Phải, tôi quen thế rồi. Ngồi 
đệm lò xo rức đầu lắm. 

TIỂNG NGƯỜI ĐÁNH XE: - Brrr... 

TIẾNG THỊ TRƯỞNG: - Nhưng ít ra phải có một cái 
gì phủ lên chỗ ngồi chứ; một cái thăm 
chẳng hạn. Ngài có muốn cho lệnh tôi 
bảo chúng đưa một tấm thảm để Ngài 
dùng không ạ? 

TIẾNG KHLEXTAKÔP: - Không, thẩm thiếc làm gì? 
Vô ích; tuy vậy, có lẽ đưa thảm ra đây 
cũng được. 


198 


TIẾỂNG THỊ TRƯỞNG: - Ê này, con Apđôtia! Chạy 
vào buồng chứa đồ: lấy tấm thảm đẹp 
nhất... tấm thảm nền xanh, thảm Ba 
Tư ấy, nhanh lên! 


TIẾNG NGƯỜI ĐÁNH XE: - Brrr.... 

TIẾNG THỊ TRƯỞNG: - Chúng tôi đợi Ngài đến bao 
giờ? 

TIẾNG KHLEXTARÔP: - Ngày mai hoặc ngày kia 
thôi. 

TIỂNG ÔXIP: - À, thảm đấy à? Để chỗ này, như thế 
này này! Bây giờ rơm để chỗ này. 

TIẾNG NGƯỜI ĐÁNH XE: - Brrr... 

TIẾNG ÔXIP: - Chỗ này này! Đấy! Tí nữa! Được rồi! 
Tốt lắm! Tuyệt lắm! (Lấy ¿ay đập đập 
tấm thảm). Bây giồ xìn mời đại nhân 
ngồi ạ! 

TIỂNG KHLEXTAKÔP: - Xin từ biệt, ông Antôn 
Antônôvich! 

TIẾNG THỊ TRƯỞNG: - Xin từ biệt quan lớn. 

TIỂNG PHỤ NỮ: - Xin chào, Ivan Alâchxanđrôvich. 

TIỂNG KHLEXTARÔP: - Xin chào mẹ yêu dấu! : 

TIẾNG NGƯỜI ĐÁNH XE: - Ê, phóng đi! 


Có tiếng nhạc ngựa nhong nhong; màn họ. 


194 


HỒI THỨ NĂM 


Căn phòng nhà thị trưởng như hồi trên 


LỚP I 


THỊ TRƯỞNG, ANNA ANĐRÊIEPNA và MARIA 
ANTÔNÔPNA 


THỊ TRƯỞNG: - Này mợ, mợ thấy thế nào? Hử? Mợ 
có bao giờ nghĩ đến chuyên như vậy 
không? Mẹ kiếp, vớ ngay món bởi! Nào, 
thú thật đi: đến nằm mơ cũng không 
thấy được - đang là vợ một anh thị 
trưởng quèn, thế mà, mẹ kiếp, bỗng 
chốc lên ngay cụ cố thôi”, 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Không đúng tí nào: tôi biết 
chuyện này đã lâu rồi mà. Cậu thấy 
thế, lấy làm lạ, vì cậu là một người 


(1) Nguyên văn: "trở thành có họ có hàng với một tay thần thế ghê 


gớm". 


195 


tâm thường; cậu có bao giờ trông thấy 
những sang trọng lịch sự đâu. 


THỊ TRƯỞNG: - Tôi ấy à, chính tôi cũng là một người 


sang trọng lịch sự chứ, mợ. Nhưng 
này, thử nghĩ xem, chúng mình thật 
như mọc cánh” ấy! Phải không, Anna 
Andrêiepna? Chúng mình sẽ bay bổng 
lên tít mây xanh, khoái ghê! Thong 
thả, bây giờ ông sẽ trị cho những đứa 
hay khiếu nại, hay tố giác một mẻ cho 
chúng biết tay! Này, có đứa nào đấy 
không? (Một uiên cảnh sát uào). À! 
Mày đấy à, Ivan Kacpôvich; chú mày 
gọi bọn nhà buôn đến đây! Quân khốn 
nạn! Tao sẽ sạc cho chúng nó một mẻ! 
Hừ, chúng nó lại dám khiếu nại à. Đồ 
Do Thái bẩn thỉu! Hãy liệu hồn, các 
ông bạn thân mến ạ! Trước đây tao còn 
cho chúng mày biết mùi qua loa mà 
thôi, bây giờ thì cho chúng mày biết 
tay đến già. Chú mày ghi tên họ tất cả 
những đứa lên kêu quan thanh tra cho 
tao, nhất là tất cả những thằng cạo 
giấy, những thằng viết đơn hộ cho 


{1) Nguyên văn: "trở thành chim" 


196 


chúng nó ấy. Và tuyên bế cho tất cả 
biết rằng: phúc đức Bề trên ban cho 
quan thị trưởng, ngài gả con gái, 
không phải cho một thằng cha căng 
chú kiết nào, mà cho một người thiên 
hạ chưa từng thấy, có quyền làm gì 
cũng được, làm gì cũng được, làm gì 
cũng được! Tuyên bố cho tất cả mọi 
người, đứa nào cũng biết. Đi rao tất cả 
mọi chễ, khua chuông giống trống 
lên” mẹ kiếp, khi đã đắc thế thì phải 
như thế mới được. (Viên cảnh sát ra). 
Này Anna Andrêilepna, mợ thấy thế 
nào, hử? Chúng ta bây giờ nên sống ở 
đâu nhỉ? Ở đây hay dọn đến Pêtecbua? 


ANNA ANĐREIEPNA: - Tất nhiên là dọn về 


Pêtecbua. Ở đây sao được nữa! 


THỊ TRƯỞNG: - Được, về Pêtecbua thì về; nhưng ở 


đây có lẽ cũng tốt chứ. Này, tôi cho 
rằng cái chức thị trưởng rồi đây quăng 
mẹ nó đi chứ cần chó gì nữa, mợ nó 
nhỉ? 


{1) Nguyên văn: "Réo cả chuông nhà thờ lên”. Đây là Gögôn dùng 


nghĩa bóng. 


197 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Cố nhiên, chức thị trưởng 
còn ra cái gì nữa! 

THỊ TRƯỞNG: - Anna Andrêlepna, mợ nghĩ thế nào, 
có lẽ ta sẽ được thăng quan cao lắm 
đấy nhé, vì rể ta là bạn cánh hẩu với 
các quan thượng kia mà, nó lại vào 
cung điện Hoàng đế nữa, do đó nó có 
thể giúp tôi leo dần lên tới chức 
nguyên soái ấy chứ lị. Mợ nghĩ thế 
nào? Có thể leo tới chức nguyên soái 
được không? 

ANNA ANĐRẼÊIEPNA: - Còn phải nói! Tất nhiên là có 
thể. 

THỊ TRƯỞNG: - Mẹ kiếp, làm nguyên soái chắc oách 
lắm! Vai đeo dây tua này. Nhưng mợ 
này, mợ thích màu gì? Dây tua đổ hay 
xanh? 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Dĩ nhiên là đây xanh thích 
hơn. 

THỊ TRƯỞNG: - Ê, bà này lại thích thế kia à! Màu đỏ 
cũng được đấy chứ. Thế mợ có biết tại 


(1) Dây tua đỏ chỉ huân chương Nepxky; dây tua xanh chỉ huân 
chương Xanh Anđrê, huân chương cao nhất của triều đình Nga.. 


188 


sao tôi muốn làm nguyên soái không? 
Vì rằng đi đến đâu cũng được tiền hô, 
hậu ủng: ngựa ở các trạm là phải giữ 
lại đành cho cụ lớn, không được để cho 
đứa nào. Tất cả bọn quan lại nhỏ, đại 
uý, thị trưởng, đứa nào cũng phải đợi 
mình. Mình thì chẳng cần phải lo nghĩ 
cái con khỉ gì cả; quan tỉnh trưởng ở 
rd: nào đó sẽ phải thết đãi; còn làm 
anh thị trưởng thì nước non gì! Hề, hề, 
hề! (Cười ngặt nghẽo). Mẹ kiếp, công 
thành đanh toại là thế đấy. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Cậu chỉ được cái bộ thích 
những cái thô lỗ như vậy. Cậu phải 
nhớ là cuộc đời ta cũng phải hoàn toàn 
thay đổi chứ, bạn bè cậu sẽ không còn 
là cái loại thằng quan toà hay mê chó 
thường đi săn thỏ với cậu, hay thằng 
cha Zemlianka vớ vấn nào. Trái lại, 
bạn cậu sẽ là những bá tước, những 
người tai to mặt lớn trong xã hội, toàn 
người lịch sự nhã nhặn cả. Nhưng mà, 
nói thật, tôi cũng lo cho cậu lắm: đôi 
lúc, cậu có thể phun ra một tiếng cục 
cần mà giới thượng lưu không bao giờ 
dùng cả. 


199 


THỊ TRƯỞNG: - Ồ, một tiếng thì có hề gì! 

ANNA ANĐREIEPNA: - Phải, khi làm thị trưởng thì 
không sao. Nhưng đẳng này cuộc sống 
khác hẳn đi cơ mà. 

THỊ TRƯỞNG: - Phải! Người ta nói ở đấy, họ ăn hai 
thứ: cá mè Bắc” và cá hương, ngon 
đến nỗi chưa ăn đã rỏ dãi ra. 

ANNA ANĐRÉIEPNA: - Cậu này chỉ nghĩ đến cá với 
mú thôi! Tôi muốn nhà ta phải nhất 
thủ đô, phòng riêng của tôi phải sực 
nức hương thơm, đến nổi không ai 
đám vào mà chỉ đứng ngoài lim dim 
mắt để ngắm thôi. (Mụ lim đứn mắt 
bà ngửi). Chà! Thú biết bao! 


LỚP II 


CÁC VAI TRÊN, thêm BỌN NHÀ BUÔN 


'THỊ TRƯỞNG: - Á à! Chào mấy chú chim ưng! 
CÁC NHÀ BUÔN: (Chào) - Bẩm, chúc bố mạnh khoẻ. 
THỊ TRƯỞNG: - Thế nào, các ông bạn thân mến, 


(1) Riapuska (petite marène): một giống cá mè nhỏ ở hồ vùng Bắc 
u. 


200 


mạnh khoẻ cả chứ? Buôn bán ra sao? 
Thế nào, bọn trống nước hàng thùng®), 


bọn quan lớn nhà đọ?” 


chúng mày làm 
đơn kêu, hả? Quân bịp bợm, đề lừa 
đảo, lũ điêu toa, chúng mày lại làm 
- đơn kêu, hả? Thế nào? Người ta lấy 
của chúng mày nhiều lắm phải không? 
Chúng mày tưởng tao bị vào tù à?... 
Đồ quy sứ, đồ ma ám, chúng mày có 
biết rằng... 
_ANNA ANĐRẼIEPNA: - Chà, trời ơi, Antôsa, sao cậu 
ăn nói lễ mãng như vậy. 

THỊ TRƯỞNG: (Không bằng lòng) - Lỗ với chả măng! 
Chúng mày có biết ông quan mà 
chúng mày đến kêu lại sắp cưới con 
gái tao không? Thế nào? Hử? 

Bây giờ chúng mày nghĩ sao? Bây giờ 
tao thì... hừ!... Chúng mày lừa đối dân 


(1) Nghề buôn bán, hay uống nhiều nước khi mặc cả với nhau. Quý 
tộc Nga dùng từ Xamôvacniki để chỉ "bọn lái buôn"; chúng tôi dịch là 
"bọn uống nước hàng thùng”. 

(2) Acsinniki, do chữ acsin mà đặt ra. Đây là tiếng chế nhạo người 
buôn vải. 


201 


chúng... Thằng này? bán vải mốc meo, 
ăn cắp của công mười vạn rúp, đem lễ 
độ hai chục thước vải đã đòi khen 
thưởng; nếu người ta biết thì mày... 
hừ, vậy mà còn mở mồm phưỡn rốn ra 
kêu: nhà buôn đây, đừng động tới; nhà 
buôn cũng chẳng kém gì quý tộc! Khốn 
nạn con ơi: Quý tộc nó học này học nọ 
có chữ có nghĩa, ở nhà trường người ta 
đánh nó, là cốt để cho nó hiểu biết 
'*. Còn mày? Mới nứt 
mắt, mày đã học ngay cái nghề lừa lọc, 
mày bị chủ đánh vì không biết ăn gian 
nói dối. Mày khi còn nhỏ, chưa biết 
cầu kinh đã biết mua thừa bán thiếu: 
đến khi bụng mày phệ ra, túi mày 
căng lên là mày lên mặt! Hừ, đồ quỷ! 
Mày lên mặt vì mày nốc hết mười sáu 
ấm chè, phải không? Mày ra vẻ tỉnh 
khôn, ra vẻ quan trọng, ông thì cứ nhổ 
toẹt vào. 


những điều có ích 


(1) Chỗ này thị trưởng nói với từng lái buôn một 

(2) Nicôlai | kiểm soát ngặt trường học. Một hôm y đến trường, thấy 
học trò có vẻ tự do, trông thấy võ quan không chào, y liền hạ lệnh 
phải dùng kỷ luật thật gắt gao, dùng roi vọt để trị học sinh. 


CÁC NHÀ BUÔN: (Cứi rạp xuống) - Thưa ông Antôn 
Antônôvich, chúng tôi thực có tội! 

THỊ TRƯỞNG: - Chúng mày kêu à? Thằng này, mày 
có nhớ ai châm chước cho mày xoáy 
khi mày dựng cái cầu không, gỗ không 
đáng giá một trăm rúp, mày tính 
thành hai vạn? Tao giúp đỡ mày chứ 
còn ai vào đấy? Mày quên rồi à, đồ râu 
đê. Tao có thể vì việc đó tống cổ mày đi 

Xibrl cho mày rũ tù, mày nghĩ sao, 

hử? | 

MỘT NHÀ BUÔN: - Ông Antôn Antônôvich, quả 
chúng tôi có tội với Chúa. Quỷ nó làm 
chúng tôi mê muội. Thực chúng tôi hối 
lỗi lắm. Ông muốn gì, chúng tôi xin 
biếu, chỉ xin ông đừng nổi giận. 

THỊ TRƯỞNG: - Đừng nổi giận! Bây giờ chúng mày 
bò ra lạy dưới chân tao. Tại sao? Vì tao 
là kẻ mạnh hơn. Nhưng nếu chúng 
mày hơi được thế một tí, hả, thì chúng 
mày sẽ ấn tao ngập xuống bùn chứ gì, 
đổ xỏ lá; rồi chúng mày còn chèn tấm 
gỗ lên trên người tao là đằng khác. 

CÁC NHÀ BUÔN: (Cúi rạp xuống đất) - Ông Antôn, 
xIn ông tha tội cho chúng tôi. 


203 


THỊ TRƯỞNG: - Tha tội cho chúng tôi! Bây giờ chúng 
mày kêu xin tha tội! Nhưng trước kia 
thì thế nào! Tao thì... (Gzơ tay). Thôi, 
Bề trên tha tội các anh. Đủ rổi! Tôi 
không phải là người hay oán thù đâu. 
Nhưng từ nay trở đi phải coi chừng, 
nghe không! Tôi không gả con gái cho 
một anh quý tộc nhép nào đâu nhé. 
Tôi muốn đổ mừng phải cho tử tế... 
hiểu chưa! Mà không phải chỉ mang cá 
chiên muối hay bánh đường đến là 
xong đâu. Thôi, đi đâu thì đi! (Các nhà 
buôn ra). 


LỚP II 


CÁC VAI TRÊN, AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH, ACTÊMY 
FILIPPÔVICH, rồi RAXTAKÔPXKY 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Vừa mở cửa uừa nói) - 
Ông Antôn Antônôvich, tin đến đúng 
thật chứ? Hạnh phúc quá nhỉ! 

ACTÊMY FILUIPPÔVICH: - Tôi hân hạnh chúc mừng 
ông nhân địp vui hiếm có này. Khi 
được tin, lòng tôi vô cùng sung sướng. 


204 


(Lại gần hôn tay Annda). Chào bà Anna 
(An re 'einniil (Hân tay Maria). Chào cô 
Maria Antônôpna! 

RAXTAKÔPXKY: (Đi ào) - Chúc mừng ông Antôn 
Antônôvich; cầu Bề trên ban phúc cho 
ông được sống lâu, cô dâu chú rể bách 
niên giai lão, con cháu, chắt chút đầy 
đàn. Chào bà Anna Andrêlepna! (Cầm 
tay Anna Andrêiepna hôn). Chào cô 
Maria Antônôpna! (Hôn tay Maria 
Antônôpna). 


LỚP IV 


CÁC VAI TRÊN, KÔRÔPKIN và VỢ, LIULIUKÔP 


KÔRÔPRKIN: - Tôi hân hạnh chúc mừng ông, Antôn 
Antônôvich! Chào bà Anna Anđrêlepna! 
(Hôn tay Anna Andrêiepng). Chào cô 
Maria Antônôpnal (Hôn tay Maria 

Antônôpna). 
VỢ KÔRÔPKNN: - Bà Anna Andrêiepna, tôi hết lòng 

chúc mừng bà nhân dịp vui mới này. 

LIULIUKÔP: - Bà Anna Andrêiepna, tôi hân hạnh 
chúc mừng bà! (Hjôn fay Anna, quay 


205 


nhìn phía khán gia, tặc lưỡi một cách 
cot thường). Maria Antônôpnal! Tôi hân 
hạnh chúc mừng cô. (Hôn tay Maria 
rồi lại nhìn khán giả uới uễ mặt coi 
thường như trước). 


LỚP V 


Nhiều bhách mặc lễ phục hoặc mặc 
quân áo chững chạc lại hôn tay 
Annag Andrêiepnd, nói: “"Chòo bà 
Anna Andrêiepna"”, sơu lại hôn tay 
Maria Antônôpna, nói “Chào cô 
Maria Antônôpnd" Bôpchinxky uà 
Đôpchinxky rẽ mọi người đi uào. 
BÔPCHINXKY: - Tôi hân hạnh chúc mừng ông. 
ĐÔPCHINXKY: - Ông Antôn Antônôvich, tôi hân 
hạnh chúc mừng ông. 
BÔPCHINXKY: - Chúc mừng ông nhân địp có tin vui. 
ĐÔPCHINXKY: - Chào bà Anna Andrêiepna! 
BÔPCHINXKY: - Chào bà Anna Andrêiepna! (Cả hơi 
lại gần Anna cùng một lúc, đụng đầu 
Uuào nhau). 


ĐÔPCHINXKY: - Chào cô Maria Antônôpna! (Hôn 


206 


fay). Tôi hân hạnh chúc mừng cô. Cô 
sẽ được tha hồ hạnh phúc, tha hồ sung 
sướng, mặc choáng lộn, giong chơi 
nhàn nhã, ăn các thứ của ngon vật lạ, 
ngày giờ trôi đi trong những thú tiêu 
khiển rất khoái. 

BÔPCHINXKY: (Ngốt lời) - Cô Maria Antônôpna, tôi 
hân hạnh chúc mừng cô! Câu Bề trên 
cho cô được giàu sang phú quý, tiền 
của như núi, để một cậu con trai xinh 
xinh bé tý bé tẹo như thế này này, (giơ 
tay làm điệu bộ), có thể đặt trong lòng 
bàn tay được, vâng, thưa cô, chú bé đó 
sẽ kêu: oel oe! oel 


LỚP VI 


Thêm một ít khách khúc đến chúc 
mừng hôn tay; Luba Lubích uò uợ. 
LUKA LUEICH: - Tôi hân hạnh... 
VỢ LUKA LUKICH: (Chạy lên trước chồng) - Anna 
Andrêlepna, chúc mừng bài Họ ôm 
nhau hôn. Thật, sung sướng quá đi 


207 


mất; họ bảo tôi: bà Anna Andrêiepna 
cho con gái đi ở riêng. - Tôi nghĩ thầm: 
thật ư hở trời! Rồi tôi mừng quá, báo 
tin cho nhà tôi: này Lukanchich, thật 
hạnh phúc cho Anna Andrêiepna biết 
bao nhiêu! Ổ, tôi nghĩ thầm, thật là 
may mắn,rồi nói với nhà tôi: tôi nóng 
lòng sốt ruột quá, muốn chạy lại ngay 
mừng bà Anna Ánđrêiépna... Chà, trời 
d! Tôi nghỉ thẩm: bà Anna 
Andrêlepna xưa nay vẫn muốn kén 
cho con gái được tấm chồng xứng 
đáng, nay ước sao được vậy, thực là tốt 
số. Tôi sung sướng đến nỗi không nói 
được câu nào, chỉ biết oà lên khóc nức 
khóc nở. Nhà tôi hỏi: Naxtenka, sao 
mình lại khóc thế? Tôi nói: 
Lukanchich, chính em cũng không biết 
tại sao, tự nhiên nước mắt em cứ trào 
ra như suối ấy thôi. 


THỊ TRƯỞNG: - Xin các vị an toạ. ÊÑ này, Miska, 


208 


mang thêm nhiều ghế ra đây. (Khách 
bhứa ngôi). 


LỚP VII 


Các uai trên, cảnh sút trưởng uà nuấy 
lính cảnh sát 

CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Tôi hân hạnh chúc mừng ông 
lớn, và cầu mong ông lớn được sống 
lâu trăm tuổi. 

THỊ TRƯỞNG: - Cảm ơn, cảm ơn! Thưa các vị, xin 
mời các vị ngồi. Khách ngôi. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Nhưng, ông Antôn 
Antônôvich, xin ông cho biết, câu 
chuyện này bắt đầu ra sao, diễn biến 
như thế nào? 

THỊ TRƯỞNG: - Chuyện thật kỳ lạ: chính anh ấy hỏi 
xin chứ ÌỊ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Anh ấy hỏi một cách kính 
cẩn, tế nhị. Anh ấy nói rõ ràng minh 
bạch như thế này: "Thưa bà Anna 
Anđrêiepna, chỉ vì tôi một niềm kính 
trọng phẩm giá của bà". Con người 
điển trai, có học thức, đứng đắn như 

thế lạ nói: "Thưa bà Anna 
Andrêiepna, không hiểu bà có tin cho 
không, đối với tôi cuộc đời không đáng 
giá một đồng xu nhỏ; chỉ vì tôi quý 


209 


trọng những đức tính hiếm có của bà 
quá thể", 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Hứ! Mợ ạ! Anh ấy nói với 
con như thế chứ. 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Im đi, mày thì biết cái gì, 
đừng có đúng vào những việc không 
phải của mình! Anh ấy lại nói tiếp: 
"Bà Anna Andrêiepna, bà làm cho-tôi 
đâm thẫn thờ sửng sốt". Anh ấy còn 
nhiều câu khen ngợi tôi đại loại như 
thế nữa. Khi tôi muốn nói với anh ấy 
rằng chúng tôi không hy vọng được cái 
vinh dự như vậy, thế là anh ấy quỳ 
ngay xuống, kêu lên một cách rất lịch 
sự: "Anna Andrêlepna! Bà đừng làm 
tôi đau khổi Xin đáp lại mối tình của 
tôi, nếu không sẽ tự kết liễu cuộc đời 
mình”. 

MARIA ANTÔNÔPNA: - Mợ ạ, đó là những câu anh 
ấy nói về con, đúng thế. 

ANNA ANĐRÉIEPNA: - Phải, tất nhiên... anh ấy 
cũng có nói về mày, tao không bảo là 
không. 

THỊ TRƯỞNG: - Rồi anh ấy lại còn dọa tự sát. Anh ấy 
nói: tôi sẽ tự tử, tôi sẽ tự bắn vào đầu. 


210 


NHIỀU NGƯỜI NÓI: - Thật thế kia à! 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Chuyện kỳ lạ nhỉ! 

LUKA LURICH: - Thực là số trời dun dủi. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Bố ơi, không phải số trời 
đâu, số trời là cái quái gì, đó là do có 
tài nên danh phận đấy. (Nói riêng). 
Thằng cha ngu như lợn này, số nó bao 
Øg1Ờ cũng gặp may. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Ông Antôn Antônôvich, 
ông có muốn tôi để lại cho ông con chó 
đực, cái con ông muốn mua ấy... 

THỊ TRƯỞNG: - Không: bây giờ tôi không có thì giờ 
nghĩ đến chó má nữa. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Này, nếu ông không 
muốn lấy con ấy thì chọn con khác. 

Vợ KÔRÔPKIN: - Chà, Anna Andrêiepna, chị thật 
không thể tưởng tượng được em vui 
sướng biết bao thấy chị được hạnh 
phúc! 

KÔRÔPKIN: - Xin ông cho biết, hiện nay vị khách 
lừng danh ở đâu? Tôi nghe nói Ngài có 
việc phải đi rồi! 

THỊ TRƯỞNG: - Phải, anh ấy đi một ngày thôi, có 
việc quan trọng. 


211 


ANNA ANĐRÊIEPNA: - Đi đến nhà ông chú đấy, để 
xin ông ta tắn thành việc hôn nhân. 

THỊ TRƯỞNG: - Để xin ông ta tán thành; nhưng 
ngày mai... Hốt hơi, mọi người cùng 
hêu: "Sống lâu, giàu bên", Cảm ơn 
vạn bội! Nhưng ngày mai, anh ấy trở 
lại... Hất hơi. Tất cả mọi người lại hêu: 
“Sống lâu, giầu bên". Nghe rõ hơn cả 
tiếng của 

CẢNH SÁT TRƯỞNG: - Chúc ngài sống lâu. 

BÔPCHINXKY: - Sống lâu trăm tuổi, tiền của như 


+ 


HUI. 
ĐÔPCHINXKY: - Sống một trăm thêm năm tuổi lẻ. 
ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Phỉ thui, chết mẹ mày 
địt), 


(1) Nguyên văn là: "một lời chúc tụng". Nhưng những người mê tín ở 
Việt Nam hay nói: "sống lâu" rồi đến "giàu bền" sau mỗi tiếng người 
mình quý trọng hắt hơi. Vi vậy chúng tôi dịch thêm vào cho rõ lúc 
này cần nói gỉ. Vả lại ở dưới, lời chúc tụng cũng là: sống lâu, giàu 
có. 

(2) Khi hất hơi, người ta só hai kiểu mê tín: một là chúc tụng, hai là 
nói để giải hoạ. Actêmy là kẻ quý quyệt, lợi dụng việc đó, xỏ thị 
trưởng. Về chỗ này bản dịch tiếng Pháp của Mêrimê chú thêm là 
Actêmy và vợ Kôrôpkin "nói riêng". Ở nguyên văn tiếng Nga, không 
có như thế. 


212 


VỢ KÔRÔPKIN: - Phỉ thui, quỷ bắt mày đi! 

THỊ TRƯỞNG: - Cảm ơn, tôi cũng chúc các vị như 
thể. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Bây giờ chúng tôi có ý định 
sống ở thủ đô. Không khí ở đây, tôi thú 
thật, quê mùa lắm, rất khó chịu... Nhà 
tôi ấy mà, ở thủ đô, sẽ được phong 
nguyên soái. 

THỊ TRƯỞNG: - Phải, thưa các vị, tôi thú thực rất 
muốn làm nguyên soái, khi thế chứ 
lại. 

LUKA LUKICH: - Cầu Chúa cho ông được toại 
nguyện. 

RAXTAKÔPXKY: - Sức người không làm gì được, mọi 
việc đều do ý Chúa cả. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thuyền to thì cần biển 
rộng chứ. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Thật vinh dự, xứng đáng 
với công trạng. | 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Nói riêng) - Nếu nó làm 
nguyên soái, thì thật là trò hề. Nó mà 
mang lon tướng thì như bò được thắng 
yên ngựa! Hừ, không đâu, anh bạn ơi, 


218 


+ 


bài ca ấy nghe hãy còn xa xôi lắm! Ở 
đời khối thằng tài cán hơn anh mà 
chẳng được làm nguyên soái nữa là. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Nói riêng) - Chà đô chó 
chết, nó lại muốn leo lên chức nguyên 
soái. Chưa biết chừng nó được là cũng 
nên, nó có cái vẻ tỉnh ranh, khéo xoay 
xổ lắm. (Nói uới thị trưởng). Antôn 
Antônôvich, lúc ấy đừng quên anh em 
nhé. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Và nếu có việc gì xảy ra; 
chẳng hạn như anh em cần giúp đỡ 
việc gì, đừng quên che chở anh em đấy 
nhề. 

KÔRÔPKIN: - Sang năm, tôi cho cháu ra thủ đô, để 
nó làm việc cho nhà nước; nhờ ông 
nâng đỡ cháu, coi chấu như con ông 
vậy. 

THỊ TRƯỞNG: - Về phía tôi, tôi xin sẵn sàng, sẵn 
sàng cố gắng. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Antôsa, lúc nào cậu cũng hay 
hứa trước. Lúc bấy giờ, còn thì giờ đâu 
mà nghĩ tới việc đó. Sao lại cứ hứa hẹn 
hão cho nặng mình ra? . 


214 


THỊ TRƯỞNG: - Sao lại không hứa, hở mình? Thỉnh 
thoảng cũng có thể chứ... 

ANNA ANĐRÊIEPNA: - Tất nhiên là có thể, nhưng 
không thể che chở cho bất kỳ thằng 
tẹp nhẹp nào. 

VỢ KÔRÔPRIN: - Các vị nghe chưa, bà ấy đối xử với 
chúng ta như thế đấy. 

Khách khứa: - Phải, bà ấy bao giờ chả thế, tôi biết 
bà ấy lắm: càng được coi trọng, bà ấy 
lại càng câng cái mặt lên®, 


LỚP VIII 


Các 0udi trên thêm chủ sự bưu uụ hót 
hở hớt hải chợy uào, tay cầm lá thư 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Thưa các vị, chuyện lạ quái 
Người công chức chúng ta tưởng là 
quan thanh tra, lại không phải là 
quan thanh tra. 


(1) Nguyên văn là: "Mời bà ấy ngồi vào bàn, bà ấy ghếch cả cẳng 
lên". Có bản in: "Mời lão nông dân vào bàn, lão ta leo ngay lên bàn 
thở”, một câu tục ngữ của quý tộc có ý nói là được đằng chân, lân 
đằng đầu, hoặc càng được coi trọng thì càng làm quá. 


215 


TẤT CẢ: - Sao, không phải quan thanh tra? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Hoàn toàn không phải. Do cái 
thư này mà tôi được biết... 

THỊ TRƯỞNG: - Ông nói gì? Ông nói gì? Do cái thự 
nào? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Phải, thư chính tay hắn viết. Có 
người mang đến nhà bưu vụ cho tôi. 
Tôi nhìn vào bì thư, xem gửi cho al, 
thấy đề: Phố Nhà bưu vụ. Tôi tái mặt, 
nghĩ thầm: hừ, chắc hắn biết chuyện 
gì không tốt về nhà bưu vụ, nên báo 
quan trên. Tôi liền bóc ra xem. 

THỊ TRƯỞNG: - Sao ông lại dám thế?... 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Chính tôi cũng không biết, có 
một sức mạnh vô hình gì thúc đẩy tôi. 
Tôi đã gọi tuỳ phái đến định ra lệnh 
cho gửi đi như công văn thượng khẩn, 
- nhưng tôi không sao ngăn nổi bệnh 
tò mò, trước kia chưa hề cảm thấy tò 
mò đến như thế bao giờ. Tôi thấy 
không thể cưỡng lại được, không thể 
được. Ở một bên tai tôi văng vắng có 
tiếng: "Ấy, đừng mở! mở ra thì mày sẽ 
chết toi như gà". Nhưng bên tai khác, 


216 


lại như có tiếng ma quỷ rền rĩ: "Mỡ ra, 
mở ra, mở ra!" Tôi thấy người nóng 
rừng rực, liền bóc phăng ngay phong 
bì ra: nhưng khi mở thư, mẹ ôi, tôi 
thấy lạnh toát người, tay run lẩy bẩy, 
mắt nổ đom đóm, 

THỊ TRƯỞNG: - Sao ông lại dám bóc thư của một vị 
quan lớn được uỷ nhiệm như vậy? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Hắn chẳng được ai uỷ nhiệm, 
cũng chẳng phải quan lớn quan bé gì, 
thế mới ra chuyện chứ! 

THỊ TRƯỞNG: - Vậy theo ông, đó là ai? 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Chẳng phải ông cũng chẳng phải 
thằng; biết thế quỷ nào được nó là ai. 

THỊ TRƯỞNG: (Tức giận) - Chẳng phải ông cũng 
chẳng phải thằng là thế nào? Sao ông 
lại đám gọi Ngài là chẳng phải ông 
cũng chẳng phải thằng; sao ông lại 
đám nói biết thế quỷ nào Ngài là ai? 
Tôi hạ lệnh bắt ông. .. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Ai? Ông ấy à? 

THỊ TRƯỞNG: - Phải, tôi. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Ngài ngắn tay lắm, không bắt 
được đâu, ngài ạ! 


217 


THỊ TRƯỞNG: - Ông phải biết Ngài cưới con gái tôi, 


tôi sẽ thành quan to có uy quyển, tôi 
sẽ đầy ông đi Xibiri, rõ không? 


CHỦ SỰ BƯU VỤ: - È, Antôn Antônôvich! Xibiri quái 


CẢ BỌN: 


gì. Xibirl xa lắm. Khoan, tốt hơn hết là 
nghe tôi đọc đây này. Thưa các vị, có 
đồng ý để tôi đọc thư không? 

- Đọc đi, đọc đi! 


CHỦ SỰ BƯU VỤ: (Đọc) - "Cậu Rẻ - lau thân yêu, 


218 


mình vội viết thư cho cậu về một 
chuyện quái lạ, không thể tưởng tượng 
được, về mình. Trong khi đi đường, 
mình đánh bạc với một thằng cha 
quan ba, bị nhẵn túi, không còn gì để 
trả tiền ăn trọ; mình đang bị chủ quán 
đọa bỏ tù. Nhưng chỉ vì mình có bộ 
mặt ra về con người thủ đô, bộ quần áo 
bảnh bao của khách thị thành, bọn 
người ở đây liền tưởng nhầm mình là 
một cụ lớn nguyên soái giữ chức tổng 
đốc. Hiện nay mình ở nhà thằng thị 
trưởng, ăn uống thả cửa, lại tán tỉnh 
mạnh cả vợ và con gái lão ta, có cái 
không biết nên dùng chị nào trước: 


mình nghĩ trước hết hãy dùng con mẹ, 
vì mình nhận thấy mụ ta hình như 
sẵn sàng chiều mình về mọi phương 
diện. Cậu có nhớ hai thằng chúng 
mình bị túng quẫn như thế nào không, 
có nhớ chúng mình đi ăn lừa thế nào 
không, và một lần thằng cha chủ hiệu 
bánh nó đã tóm cổ áo mình vì mình ăn 
bánh ngọt quyt tiền không? Bây giờ 
thì hoàn toàn trái lại. Thằng não cũng 
cho mình vay tiền; vay bao nhiêu cũng 
được ngay. Thật là những của hiếm có. 
Giá cậu được chứng kiến sẽ cười vỡ 
bụng ra mất. Mình biết cậu vẫn viết 
báo, vậy cố làm một bài về những 
thằng cha ở đây nhé. Trước hết là 
thằng thị trưởng, ngu như một con 
ngựa thiến lông xám." 

THỊ TRƯỞNG: - Không thể như vậy đươc! Trong đó 
không viết như thế. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: (Giở !á thư) - Đây, ông đọc xem! 

THỊ TRƯỞNG: (Đọc) - "Như một con ngựa thiến lông 
xám". Không thể như vậy được; chính 
ông ta viết ra. 


219 


CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Ô hay, tôi viết làm sao được? 

ACTEMY EFILIPPÔVICH: - Đọc đi! 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: (Đọc fiếp) - "Thằng thị trưởng ngu 
như một con ngựa thiến lông xám". 

THỊ TRƯỞNG: - Ồ, đồ quỷ bắt! Lại còn phải nhắc lại 

nữa! Làm như không nhắc lại thì mấy 
chữ ấy nó chạy mất. 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: (Đọc ¿iếp) - Hừm... hừm... hừm... 
hừm...."một con ngựa thiến lông xám... 
Chủ sự bưu vụ cũng là một người tốt 
bụng..." (Ngừng đọc). Hùừ, chỗ này nó 
cũng viết bậy về tôi. 

THỊ TRƯỞNG: - Cứ đọc đi! 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Đọc làm gì?... 

THỊ TRƯỞNG: - Không, con khỉ, đã đọc thì đọc tất cả. 
Đọc đi kìa! 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Xin phép, tôi đọc cho. 
(Đeo kính uà đọc). "Chủ sự bưu vụ 
giống thằng Mikhêlep, gác cổng ở vụ 
như hệt; chắc nó cũng chè rượu và bần 
tiện như thế". 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: (Nói uới tất cả) - Hừ, thằng viết chỉ 
là một thằng oắt con khốn nạn, đáng 


220 


đét cho một trận thôi: không có gì lạ 
cải 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Đọc íiếp) - "Thằng cha 
viện trưởng Viện tế Ề... Ề... ể... (ấp 
úng). 

KÔRÔPKIN: - Sao ông dừng lại thế? 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Đoạn này viết khó xem; 
vả lại rõ ràng thằng này là một đồ xỏ 
lá. 

KÔRÔPKIN: - Đưa tôi đọc cho! Tôi chắc tỉnh mắt 
hơn ông. (Định cầm lấy thư). 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Giữ thư iạU - Không, có 
thể bỏ qua đoạn này, từ đây xuống 
dưới lại đễ đọc. 

KÔRÔPKIN: - Thôi, xin phép ông, tôi biết tỏng đi 
rồi. 

ACTÊMY EILIPPÔVICH: - Muốn đọc thì tôi sẽ đọc 
lấy, từ đây xuống dưới thật quả là dễ 
xem, 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Không, phải đọc cả! Nãy giờ, đọc 
cả thôi. 

MỌI NGƯỜI: - Actêmy Filippovich, đưa thư đây! 
Đưa thư đây xem nào. Nói tới 
Kôrôpbin. Đọc ä! 


221 


ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Đây. Ðưø (hư. Nhưng xin 
phép, (lấy ngón tay bịt một đoạn). Đọc 
từ đây trỏ đi. (Mọi người xúm lại gần). 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Đọc đi! Đọc đi! Chỉ được cái dấm 

5 dớ; đọc tất cả! 

KÔRÔPRIN: (Đọc) - "Zemlianka, thằng viện trưởng 
Viện tế bần là một con lợn chính cống 
đội mũ nồi". 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Nói uới mọi người) - Thật 
láo toét! Lợn đội mũ nổi! Các vị có thấy 
lợn đội mù nồi bao giờ không chứ? 

KÔRÔPKIN: (Đọc ứiếp) - "Thằng kiểm học người sặc 
mùi hành". 

LUKA LUKICH: (Nói uới tất cổ) - Tôi xin thể rằng 
không ăn hành bao giờ cả. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Nói riêng) - Phúc bảy 
mươi đời, không có đoạn nào nói về 
mình. 

KÔRÔPKIN: (Đọc) - "Thằng chánh án"... 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thôi bỏ mẹ rỗi! (Nói £o). 
Thưa các vị, tôi thấy bức thư này dài 
lắm. Vả lại, thư quái quỷ gì như thế 
này; đọc làm gì những cái bẩn thỉu 
như vậy. 


222 


LUKA LUKICH: - Không, cứ đọc! 
CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Không được, đọc đi! 
ACTÊMY FH.IPPÔVICH: - Không được, đọc đi ông ơi! 


KÔRÔPKIN: 


(Tiếp tục) - "Thằng chánh án Liapkin 
Tiapkin thật hết sức mô-ve-tông"® 


Ngừng lại. Chắc đây là tiếng Pháp. 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Chà, bố thằng nào biết 


KÔRÔPKIN: 


mmô-oe-tông là cài quái gì! Nếu có nghĩa 
là đồ bịp bợm?” thì còn khả trợ; nhưng 
xem chừng còn tệ hơn thế. 

(Đọc tiếp) - "Nhưng ngoài ra, chúng nó 
đều quý khách và tốt bụng cả. Thôi 
chào cậu, cậu Rẻ - Lau thân yêu. Mình 
muốn bắt chước cậu, lao vào nghề viết 
văn. Sống như thế này chán quá, 
người anh em ạ; đã đến lúc mình 
muốn có một món ăn cho tỉnh thần rồi; 
mình thấy cần chọn một công việc gì _ 
thanh nhã cao quý. Viết cho mình gửi 
về làng Pôtkatilôp tỉnh Xaratôp. (Lột 
bức thư uà đọc địa chủ. Kính gửi ông 


(1) Tiếng Pháp đã dịch âm Nga trong nguyên văn: Mauvais ton có 
nghĩa là thái độ, ngôn ngữ không lịch sự, "gấu" 
(2) Mauvais ton đọc cũng gần gần như môsennich tiếng Nga là "đồ 


bịp bợm. 


223 


lvan Vaxiliêvich Rẻ - Lau, tại số nhà 
97, tầng gác thứ ba bên phải sân, phố 
Nhà bưu vụ, Pêtecbua". 

MỘT BÀ: - Một tin buồn bất ngờ đến thế thì thôi. 

THỊ TRƯỞNG: - Thật như bị một búa chết tươi, một 
búa chết tươi. Chết rồi, chết rồi, chết 
hẳn rồi! Tôi chẳng còn nhìn thấy gì 
nữa. Chung quanh, tôi không thấy 
mặt người chỉ toàn thấy mặt lợn: 
không có gì khác nữa... Bắt lại, bắt nó 
lại đây! (Hoa tay). 

CHỦ SỰ BƯU VỤ: - Bắt nó ở đâu bây giờ! Thật cứ 
như là giúp nó ấy, tôi lại bảo gác trạm 
cho nó dùng một cỗ xe ba ngựa, tốt 
nhất, lại còn cung cấp cho nó cả giấy 
công lệnh rôi mới khi chứ. 

VỢ KÔRÔPKIN: - Thật là khổ quá đi mất, thật thết 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Chó thật, thưa các ngài, 
nó lại lấy của tôi mất ba trăm rúp cơ 


chứ! 
ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Nó cũng lấy của tôi ba 
trăm rúp!° 


(1) Ở Hỏi IV, Lớp VỊ, Actêmy phải hối lộ bốn trăm rúp (Có lẽ lúc ấy 
hắn chỉ đưa ba trăm, trái với thị trưởng, khi hỏi hai trăm thì đưa bốn 
trăm?) 


224 


CHỦ SỰ BƯU VỤ: (Thở dài) - Ôi! nó cũng lấy của tôi 
ba trăm rúp. 

BÔPCHINXKY: - Nó lấy của tôi và Piôt Ivanôvich sáu 
mươi nhăm rúp. Đúng thế. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: (Sững sờ, dang tay ra) - 
Sao thế nhỉ, thưa các ngài? Sao chúng 
ta lại có thể hớ đến thế được nhỉ! 

THỊ TRƯỞNG: (Đập đập trán) - Sao ấy à? Không, tôi 
chỉ là một thằng già ngu xuẩn thôi! 
một con cừu ngốc nghếch như con nít 
ấy!.. Ba mươi năm trời tôi làm việc 
quan, không một thằng nhà buôn, một 
thằng thầu khoán nào có thể bịp được 
tôi, tôi đã lừa được cả những thằng 
đểu giả thạo nghề lừa lọc, những 
thằng cáo già tỉnh mà quỷ quái nhất; 
tôi đã bịp được cả ba thằng tổng đốc!... 
tổng đốc ấy. (Khoa tay). Tổng đốc ấy 
cũng không đáng kể vào đâu. 

ANNA ANĐREIEPNA: - Nhưng này cậu Antônsa, có 
lẽ nào như thế được: nó đã đính hôn 
với con Masenka rồi kia mà... 

THỊ TRƯỞNG: (Nổi giận) - Đính hôn! Đính hôn cái 
con khi gì - nó xổ ngọt đấy! Nó đính 


225 


hôn với con gái nhà người ta để tỏ ra 
ta đây là người quan trọng... Phứ¿ 
cuồng lên. Trông này, trông này, cả 
bàn dân thiên hạ, hết thấy những 
người tin đạo, mọi người hay nhìn xem 
thằng thị trưởng bị lừa này! Nó là đô 
ngu ngốc, thằng già ngu ngốc khốn 
kiếp. (Wốm tay tự đấm dứ uèo mặt 
mình). Hùừ, thằng to đầu mà đại kia! 
Mày đã nhầm một cục đất một miếng 
giẻ rách với một nhân vật quan trọng! 
Thế là bây giờ nó cưỡi xe đi nhong 
nhong váng lên ở trên đường! Không 
những thế, nó còn đem chuyện đi khắp 
thế giới kể ra để mua vui cho thiên 
hạ... Rồi lại có một thằng cạo giấy, một 
thằng văn sĩ văn xiếc nào, nó đưa mày 
lên sân khấu để làm trò cười, thật là 
nhục nhã: ngạch bậc, quan tước nó 
cũng chẳng tha, rồi thiên hạ còn nhe 
răng cười, vỗ tay hoan hô nó! Các ngài 
cười gì? Các ngài tự điễu mình đấy!... 
Hùừ... (7c giận giậm chân xuống sàn). 


(1) Nguyên văn: "một cục băng". 


226 


Tất cả bọn văn sĩ, văn siếc ấy, hừ, đồ 
sâu tằm, đổ ưa tự do khốn kiếp, cái 
giống quỷ quái, ông thì trói tròn tất cả 
chúng nó lại, ông thì nghiền nát tất cả 
chúng nó ra như cám, giẫm bẹp chúng 
nó, quảng xác cho quý nó tha đi... 

(Nắm tay, giậm chân xuống sàn. Sau 

một phút an lặng). Cho đến bây giầ, 

tôi cũng không thể nào bình tĩnh được. 

Rõ thật khi nào bị trời trừng phạt thì 

trước hết trời làm mất trí như thế đấy. 

Cái thằng vớ vẩn ấy giống như quan 

thanh tra ở chỗ nào? Chẳng giống tí 

nào. Rõ ràng chẳng giống một mảy 
may nào cả! Vậy mà bỗng dưng tất cả 
đều gào lên: quan thanh tra, quan 
thanh tra! Hử, đứa nào réo lên đầu 
tiên cái thằng ấy là quan thanh tra? 

Trả lời xem nào. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: (Dang £a) - Chuyện xảy ra 
như thế nào, có hỏi đến mấy thật tôi 
cũng không sao giải thích được, đúng 
như đám mây mù làm rối beng đầu óc, 
quy thật. 


227 


AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Thằng nào thả ra tin ấy 
à! Chính những thằng réo lên đầu tiên 
đây: hai tướng bạo gan này đây! (Chỉ 
Đôpchinxby uà Bôpchinxhy). 

BÔPCHINXKY: - Ấy, ấy, không phải tôi, tôi không 


nghĩ... 
ĐÔPCHINXKY: - Tôi ấy à, tôi không hể, tôi hoàn toàn 
không hề... 


ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Đúng các anh! 
LUKA LUKICH: - Còn ai vào đấy nữa. Các anh ở 
— quán trọ chạy về như người điên, kêu 
lên: "Ngài đã đến, Ngài đã đến, ăn 
không trả tiền..." Rõ thật là tìm được 
một nhân vật quan trọng gớm! 

THỊ TRƯỞNG: - Chính là chúng mày! Đề hay phao 
đồn tin bậy ở thành phố, đồ nói nhảm 

chết tiệt! 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Đồ bịa chuyện nhăng, sao 
quỷ không bắt các anh cùng với quan 
thanh tra của các anh đi! 

THỊ TRƯỞNG: - Chúng mày chỉ được cái nghề chạy 
khắp thành phố, gieo rắc tin tức làm 
hoang mang tất cả mọi người, đồ chết 
giãm hay ngồi lê đôi mách, để luôn 


228 


luôn kiếm chuyện nói càn, lúc nào 
cũng như con vẹt”” cụt đuôi. 

AMMÔT FIÔĐÔRÔVICH: - Đồ bần tiện, khốn kiếp. 

LURA LUKICH: - Đề ngu như lừa. 

ACTÊMY FILIPPÔVICH: - Đồ trẻ ranh hỉ mũi không 
sạch! (Ca bọn xúm quanh hai người). 

BÔPCHINXKY: - Lạy Chúa, không phải tôi, đó là Piôt 
lvanôvich. 

ĐÔPCHINXKY: - Ê, không phải, Piôt Ivanôvich, anh 
là người đầu tiên... 

BÔPCHINXKY: - Đâu nào, không phải, người đầu 
tiên là anh chứ. 


LỚP CUỐI CÙNG 


CÁC VAI TRÊN, thêm MỘT HIẾN BINH 


HIẾN BINH: - Theo lệnh trên, quan lớn từ Pêtecbua 
đến cho đồi các quan lại ngay tức khắc 
đến gặp Ngài. Ngài đang nghỉ tại 
khách sạn. 


Những lời nói trên như sét đứnh làm 


(1) Nguyên văn: xôrôka "chim khách” cũng là một thứ chim hay hót. 


229 


230 


củ bọn binh ngạc đờ người Đám các 
bà các cô đồng thanh thốt lên một 
tiếng kêu thất bình; mọi người đột 
nhiên thay đổi điệu bộ, sợ hãi cứng 
người lại như hoá thành đa. 


LỚP CÂM 


Thị trưởng đứng giữa như cúi cột 
bhông động đậy, hai tay dang ra, đầu 
ngả uề phía sau. Bên phải y, Uuợ uà con 
gái y ngủ người uề phía y; đứng sau 
ba người, là uiên chủ sự bưu Uụ, người 
cong như một cúi dấu hội, nhìn khán 
giỏ; đằng sơu uiên chủ sự bưu uụ là 
Luba Luhích, hoảng hốt lúng túng, 
mất hết uẻ tự nhiên; sưu hắn, ở sát 
cạnh sân khấu, ba bà khách, dựa 
người uòo nhau, 0u mặt có ý nhạo 
báng, chế giểu gia đình thị trưởng. 
Bên trái thị trưởng là uiên chúnh án 
hai tay dang rộng, gân như ngôi bệt 
xuống đất, môi chum chúm như muốn 
huýt sáo hoặc muốn nói: "Thế là chết 
bỏ mẹ cả lũ!" Sơu hắn là Rôrôpbin, 
quay ra phía khán giả, một mắt mở tỉ 


hí nhìn uê phía thị trưởng, nét mặt ra uẻ 
báng nhạo; sau hắn, sót cạnh sân khấu, 
Đôpchinxky uà Bôpchinxky diện đối diện, 
hai tay giơ ra, môm hú hốc, mắt trợn 
trừng, nhìn nhau chòng chọc. Các khách 
bhúa khác đúng ừm như phông. Lớp câm 
này đài độ một phút rưỡi, cả bọn giữ 
nguyên điệu bộ như uậy. 


HẠ MÀN 


Lời dặn diễn viên: - Các diễn viên phải hết sức 
chú ý đến diễn xuất lớp cuối này. Những lời nói của 
tên hiến binh phải như điện giật, phũ phàng, bất thình 
lình. Tất cả mọi người lập tức phải thay đổi điệu bộ. 
Tiếng kêu thất kinh của phụ nữ phải thật đều như chỉ 
có một người kêu. Nếu những lời dặn trên đây không 
được chú ý theo, thì lớp này sẽ không gây được hiệu 
quả tốt. 


231 


KIỆT TÁC SÂN KHẤU THẾ GIỚI 
QUAN THANH TRA 
Tác giả: GÔGÔN 
Người địch: VŨ ĐỨC PHÚC 
NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẤU 
CÔNG TY MINH THÀNH - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ 
TP.HỒ CHÍ MINH 


* + 
Chịu trách nhiệm xuất bản 
HÀ ĐÌNH CẨN 
Chịu trách nhiệm bản thảo 
NGÔ THẾ OANH 
Biên tập 
THẾ NGỌC 
Trình bày bìa 
NGÔ TRỌNG HIẾN 
Sửa bản in 
BAN BIÊN TẬP 


“=“ =..—=........ẽ.=. co. C 
In 500 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 em, tại Công ty In Văn 
hóa Sài Gòn. Giấy phép xuất bản số 93-2006/CXB/022. 

26/SK cấp ngày 25/01/2006. 


In xong và nộp lưu chiểu Quý II-2006. 


10162813 


009 


A0M0., lÀ 


935075ll90643 3 
Giá: 30.500đ 


3 


